__ VIỆT NAM 
QUỐC HIỆU & CƯƠNG VỰC 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


__ VIỆT NAM 
QUÔC HIỆU & CƯƠNG VỰC 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


91(09) 
TRE- 2007 


1229-201/ÐKKH/TRE 


NGUYÊN ĐÌNH ĐẦU 


,_ VIỆT NAM 
QUỐC HIỆU & CƯƠNG VỰC 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


(tái bẳn, có bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN TRÈ 


HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC GÓP Ÿ PHÊ BÌNH. 

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 

161b Lý Chính Thắng - Quận 3 - TP. Hỗ Chí Minh 
Điện thoại: 331621 1 - ð465595 - 8465596 - 9316289 
Fax: B4.8.8437450 

E-mail: nxbre@hcm.vnn.vn 


TUA 


Khi soạn thảo tập sách nhỏ này với nhan đề Việt 
Nam Quốc Hiệu và Cương Vực qua các thời đại, 
ngoài các bộ Chính sử, tôi mạn phép sử dụng tư liệu đã 
công bố của các nhà sử học lớn như Trần Trọng Kim, 
Đào Duy Anh, Phan Khoang, Phan Huy Lê, Lê Thành 
Khôi, Bửu Cầm, v.v... 

Đây là đề tài cần nhiều bản đồ hay sơ đồ minh họa, 
đặc biệt khi nói về cương vực. Tôi chỉ vẽ thêm những sơ 
đồ thiết yếu mà các sử gia trên chưa vẽ, hoặc có sửa 
chữa đôi ba địa danh không thích hợp với tình thế hiện 
đại. Đường biên giới trong các sơ đồ hầu hết là phỏng 
định, đôi khi dùng đường biên giới “lịch sử” ngày nay cốt 
để dễ nhận định vị trí. Xin độc giả coi đây là những sơ 
đồ chỉ mang tính hướng dẫn đại khái, nhất là đối với 
những sơ đồ vẽ theo tỷ lệ quá nhỏ. 

Cũng xin độc giả thông cảm cho: trong tập này chúng 
tôi không đề cập đến các mặt lịch sử chính trị, kinh tế, 
xã hội hay văn hóa dẫu có liên quan gần xa tới vấn đề 
Quốc Hiệu và Cương Vực. Tuy nhiên tất cả các họ 


~5~ 


cầm quyển, các vua chúa trị vì, các chế độ chính trị, từ 
thời Hồng Bàng đến nay, đều được ghi chép theo diễn 
biến thời gian. 

Dân số là vấn đề cực kỳ nan giải trong quá trình phát 
triển của dân tộc ta. Chúng tôi đã dựa vào những thống 
kê được lập chủ yếu từ đầu thế kỷ XX rồi ngược dòng 
lịch sử để phỏng tính rất đại khái ở mỗi thời điểm về 
trước. b 

Nay xin trình bày với quý học giả và độc giả tập sách 
nhỏ này. Chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Tôi thành 
thật cám ơn quý vị sẽ chỉ bảo cho những gì còn sai sót 
hay cần bổ sung. 

TP.HCM, mùa thu năm 1999 


NGUYÊN ĐÌNH ĐẦU 
CHỮ VIẾT TẮT 

Đại Nam thực lục - ĐNTL 

Khảm Định Việt Sử - KĐVS 

Việt Nam Sử lược - VNSL 

Lịch sử Việt Nam I - LSVN 

Đào Duy Anh - ĐDA 

Bửu Cảm - BC 

Lê Thành Khôi - LTK 

Trần Trọng Kim - TTK 


VIỆT NAM 
QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC 
QUA CÁC THÔI ĐẠI 


Quốc hiệu và cương vực nước ta, qua các thời đại, đã 
thay đổi khá nhiều. Quốc hiệu và cương vực lại không 
đồng thời thay đổi, cũng không nhất thiết thay đổi theo 
các triều đại hay phân kỳ lịch sử nào. Để tiện việc trình 
bày, xin tạm chia ra bốn thời kỳ lớn: 


THỞI KỲ DỰNG NƯỚC 

Tục truyền: Lộc Tục là cháu bốn đời vua Thần Nông, 
là con vua Đế Minh và một nàng tiên ở núi Ngũ Lĩnh. 
Lộc Tục được phong làm vua phương Nam, xưng là Kinh 
Dương Vương lấy quốc hiệu là Xích Quỷ. 

Thời kỳ dựng nước cũng là thời kỳ huyền sử và sơ sử 
của các quốc hiệu Văn Lang và Âu Lạc (dài 2.671 năm). 


THỜI KỲ ĐẦU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
Kể từ khi Triệu Đà thôn tính nước Âu Lạc (-206) tới 
khi Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng (938) đem lại nền 


cớc 


tự chủ cho xứ sở, dài 1088 năm. (Nhà Tiền Lý đặt quốc 
hiệu là Vạn Xuân được 68 năm). 


THỜI KỲ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


Từ chiến thắng Bạch Đằng đến năm 1802 dài 864 năm 
với các quốc hiệu Đại Cô Việt, Đại Việt. (Quốc hiệu Đại 
Ngu của nhà Hồ chỉ tồn tại bảy năm, 1400-1407). 


THÔI KỲ THỐNG NHẤT LÃNH THỔ 


Với quốc hiệu Việt Nam từ 1802 đến nay. (Từ 1838, 
còn gọi là Đại Nam hay Đại Việt Nam). 


- Từ 1945: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
- Từ 1976: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 


1 
THÔI KỲ DỰNG NUỚC 


1. HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC GỌI LÀ VĂN LANG, ĐÓNG 
ĐÔ Ở PHONG CHÂU, CHIA NƯỚC THÀNH 15 BỘ: 
“Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương 

Vương lấy quốc hiệu là XÍCH QUỲ””'. Nước Xích Quỷ bắc 

giáp hồ Động Đình, đông giáp biển Nam Hải, nam giáp 

nước Hồ Tôn, tây giáp Ba Thục. 

“Vua đầu của họ Hồng Bàng là Kinh Dương Vương, 
tương truyền là vị vua trước tiên của nước ta, sinh ra 
Lạc Long Quân... Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, sinh ra 
được một trăm người con trai: đó là tổ tiên của Bách 
Việt, tôn con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi dựng 
nước gọi là VĂN LANG, đóng đô ở Phong Châu, truyền 
nhau được mười tám đời, đều gọi là Hùng Vương”?), 


1. 2uốc sử quau triều, Khám Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (KÐVS). Tiền 
Biên, Quyển nhất. Phiên dịch và chú thích: Trương Bửu Lâm, Bửu Cầm, Tạ 
Quang Phát. Sài Gòn, 1965. tr. 9-15. 

2.. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược (VNSL). In lần thứ 6 - Tân Việt, Sải Gòn, 
1958. tr.23. 


1. BẢN ĐỒ NƯỚC XÍCH QUỲ (THEO LTK) 


z:10= 


Hầu hết sử thần nhà Nguyễn và vua Tự Đức đều cho 
các truyền thuyết “tiên rồng, “trăm trứng” hay “trăm 
con trai” là “đồng một loại hoang đường”, và chỉ nhận đó 
là “một lời chúc” cho dân tộc mau phát triển và sống 
trong tình nghĩa đồng bào ruột thịt", 

“Khởi đầu chia nước ra mười lăm bộ là®): 

1. Giao Chỉ (sau là Hà Nội, Hà Đông, Nam Định, 
Hưng Yên). 

2. Chu Diên (sau là Sơn Tây). 

3. Phúc Lộc (sau cũng là Sơn Tây). 

4. Vũ Ninh (sau là Bắc Ninh). 

5. Việt Thường (sau là Thuận Hóa, Quảng Nam). 

6. Ninh Hải (sau là Quảng Yên). 

7. Dương Tuyền (sau là Hải Dương). 

8. Lục Hải (sau là Lạng Sơn). 

9. Vũ Định (sau là Thái Nguyên, Cao Bằng). 

10. Hoài Hoan (sau là Nghệ An). 

11. Cửu Chân (sau là Thanh Hóa). 

12. Bình Văn (chưa biết ở đâu). 

13. Tân Hưng (sau là Hưng Hóa, Tuyên Quang). 

14. Cửu Đức (sau là Hà Tĩnh). 


1. KĐVS, sđd, tr.11-13. 
2. Như trên. tr.17-23. 


c 112 


15. Văn Lang (là nơi vua đóng đô, tức Phong Châu, 
sau thuộc hai tỉnh Vĩnh Tường và Lâm Thao của tỉnh 
Sơn Tây). 

Nước VĂN LANG gồm mười lăm bộ, “đông giáp Nam 
Hải, tây liền Ba Thục, bắc đến hô Động Đình, nam tiếp 
nước Hồ Tôn”, 

Nam Hải tức biển Đông, Hồ Tôn sau là Chiêm Thành. 
Nước Văn Lang “đông giáp Nam Hải”, “nam tiếp nước 
Hồ Tôn” là đúng, nhưng “bắc đến hồ Động Đình” và “tây 
liền Ba Thục” thì sai. Địa bàn đó là quá rộng lớn, bao 
gồm khắp vùng Hoa Nam, là nơi cư trú của tất cả các 
dân tộc Bách Việt chứ không phải của riêng người Lạc 
Việt. Người Lạc Việt cũng chưa bao giờ thống lãnh toàn 
thể các dân tộc Bách Việt. Vả lại, vị trí của 15 bộ đều 
tập trung ở bắc phần Việt Nam nay. 

Sử thần Nguyễn triều đã cẩn án: “Sử cũ chép nước 
Văn Lang phía tây tiếp Ba Thục, phía bắc đến Động 
Đình chẳng là quá sự thật lắm ru?”2. Chính Tự Đức 


1. KĐLS, sđd, trang 17. - Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương 
Ninh. Lịch Sử Việt Nam I (LSVN). NXB Đại Học và Trung Học chuyên nghiệp. Hà 
Nội, 1985. Trang 105, cước chú 2: "Hiện nay có ba danh sách khác nhau về 15 bộ 
của nước Văn Lang được chép trong những thư tịch xưa nhất của ta. Việt Sử Lược 
chép là: Giao Chỉ, Việt Thường Thị, Vũ Ninh, Xuân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục 

hanh Tuyền, Tân Xương, Bình Văn, Văn Lang, Cửu Chân, Nhật Nam, Hoài 
Nam, Cửu Đức. - Lĩnh Nam Chích Quái chép là: Giao Chỉ, Cửu Chân, Ninh Sơn, 
Phúc Lộc, Việt Thường, Minh Hải, Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Hoải 
Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chản Định, Quế Lâm, Tượng Quận. - Dư địa chí 
của Nguyễn Trãi và KĐVS ghi lại như trăn" 

2.. KĐVS, sđd, trang 19-21. 


212 <: 


cũng đã phê: “Quảng Tây cùng Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân 
Nam và Tứ Xuyên gần nhau, tức là đất Sở và Thục xưa. 
Làm sao biết được tới đó? (an tri kỳ sớ giới hà như?)!. 
Ngay như tên 15 bộ cũng có ba danh sách khác nhau và 
bị Lê Quý Đôn đặt nghỉ vấn hết: “Tôi ngờ rằng, những 
tên đó là do các hậu Nho góp nhặt vay mượn chép ra”), 

Dân số cuối thời Văn Lang, ở niên đại 3000 trước 
Công nguyên, có khoảng 500.000 người. 

Từ vài chục năm nay, ngành khảo cổ học đã phát hiện 
ra quá trình liên tục của nền văn minh sông Hồng (hay 
còn gọi là văn minh Văn Lang, văn minh Đông Sơn)?! 
Quá trình này được giải thích khá rõ: “Văn hóa Đông 
Sơn không còn là một hiện tượng đột ngột, gián đoạn, 
mà là kết quả tất nhiên của một quá trình phát triển 
liên tục từ sơ kỳ thời đại đồng thau đến sơ kỳ thời đại 
sắt. Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun là ba giai đoạn 
phát triển tiền Đông Sơn tiêu biểu cho dòng chủ lưu của 
vùng trung du và vùng cao châu thổ sông Hồng vốn được 
coi là “Đất tổ” của các vua Hùng, là trung tâm của nước 
Văn Lang”, Đó là “một quá trình hình thành tại chỗ 
nền văn minh sông Hồng mà đỉnh cao là Đông Sơn”. 
“Quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh 
sông Hồng gắn liền với quá trình liên kết các địa phương 


1. Như trên, trang 21-23. 
2. LSVN, sđd, trang 105. 
3.4.Như trên, trang 107-109. 


ch ki 


NƯỚC VĂN LANG 
6 Bình Vấn? 


2. NƯỚC VĂN LANG (THEO TÀI LIỆU ĐDA) 


~14~ 


thành lãnh thổ Văn Lang, quá trình đấu tranh và dung 
hợp các bộ lạc, các nhóm dân cư lại thành cộng đồng cư 
dân Văn Lang, chủ nhân của nền văn minh ấy”, 

Cho nên, tuy vẫn cần tìm hiểu thêm về thời điểm 
xuất hiện và danh xưng họ Hồng Bàng, về Hùng Vương 
hay Lạc Vương, về tên gọi các bộ lạc, v.v..., ta đã có thể 
khẳng định là “nền văn minh sông Hồng mà đỉnh cao là 
Đông Sơn” đã ghi dấu giai đoạn hình thành “quốc gia” 
của 15 bộ tộc Lạc Việt liên kết với nhau dưới quyền một 
“trưởng thượng” chung. Hình thức quốc gia đó còn sơ sài 
và lỏng lẻo, nhưng “đồng bào” đã biết khai thác thủy 
triều lên xuống mà làm ruộng lạc và sống theo những 
“phong tục thuần hậu, chất phác”. 

Những người chép sử xưa thường lẫn nước Văn Lang 
với nước Xích Quỷ. Theo tục truyền thì “Lộc Tục làm 
vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu 
là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp 
hồ Động Đình, phía nam giáp nước Hồ Tôn, phía tây 
giáp Ba Thục, phía đông giáp bể Nam Hải... Về sau, nước 
Xích Quỷ chia ra những nước gọi là Bách Việt... Đấy 
cũng là một điều nói phỏng, chứ không có lấy gì làm đích 
xác được”?, “Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ 
vào quãng năm Nhâm Tuất” (2879 trước CN), mà sử ta 
cũng lấy năm Nhâm Tuất là đầu đời Hồng Bàng và nước 


1. Như trên, trang 107-109. 
2. Trần Trọng Kim, VNSL, sớd. tr.23-24. 


s18: 


Văn Lang, nên cũng không cần nghiên cứu thêm về địa 
bàn nước Xích Quỷ nữa. Vả lại chưa chắc đã có tên nước 
Xích Quỷ! 


2. THỤC VƯƠNG CHIẾM LÂY VĂN LANG, ĐỔI TÊN NƯỚC 

LÀ ÂU LẠC, ĐÓNG ĐÔ Ở PHONG KHÊ 

Họ Hồng Bàng làm vua “cả thảy hai ngàn sáu trăm 
hai mươi hai năm (2879-258 trước CN), không biết lấy 
bằng cứ ở đâu”. Vào năm Quý Mão (258 tr.CN), Thục 
Phán đem quân chiếm lấy Văn Lang, đối tên nước là ÂU 
LẠC, đóng đô ở Phong Khê. “Theo sử cũ, vương họ Thục, 
tên Phán, người nước Ba Thục”?'. Sử thần nhà Nguyễn 
không tin Phán là người Ba Thục vì nước này cách Văn 
Lang tới hai ba ngàn dặm, khó mang quân đến lắm, và 
lại khi ấy Ba Thục đã bị tiêu diệt rồi, đâu còn vua nữa, 
nên phỏng đoán: “Hoặc giả ngoài cöi tây bắc, gần nước 
Văn Lang, còn có một họ Thục khác bèn được nhận là 
Thục Vương cũng chưa biết được. Nếu nói Thục Vương 
là người Ba Thục thì không đúng”?®. Mùa xuân, tháng , 
Ba, “vua xây thành ở Phong Khê, rộng một ngàn trượng, 
xoay quanh tròn như hình con ốc, gọi là Loa Thành” (ở 
Cổ Loa nay). Về nguồn gốc Thục Phán và Ba Thục, còn 
khá nhiều giả thuyết khác nữa). 


KĐVS, sđd, tr.37. 

Như trên, tr.37. 

Như trên, tr 39. 

Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. NXB Khoa Học Hà Nội, 1964. tr.18-20. 


>UmN= 


~16~ 


Một truyền thuyết bằng thi ca của người Tày nói về 
bộ lạc Nam Cương xưa, có lẽ giúp ta hiểu rõ hơn về Thục 
Phán và tại sao đặt quốc hiệu là Âu Lạc. “Ở phía Nam 
Trung Quốc, đầu sông Tả Giang, về gần nước Văn Lang, 
có bộ Nam Cương, hùng cứ một phương. Bộ này do Thục 
Chế tức An Trị Vương đứng đầu, đóng đô ở Nam Bình do 
chín xứ họp thành. Các xứ cứ ba năm triều cống một lần. 
Chín xứ ấy là: Thạch Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch 
An, Phúc Hòa, Thượng Lang, Quảng Nguyên, Thái Ninh, 
Quy Sơn... Thục Chế làm vua 60 năm, thọ 95 tuổi. Con là 
Thục Phán lên thay”. Người của bộ lạc Nam Cương và 
các xứ lân cận cũng là một dân tộc Việt mà Trung Quốc 
gọi là Quỳ Việt hay Tây Âu. Sau này có sắc dân người 
Choang và người Tày, chính là hậu duệ của Tây Âu. Khi 
Thục Phán chiếm được Văn Lang thì hợp nhất hai nhóm 
dân tộc Âu Việt (cũng gọi là Tây Âu) với Lạc Việt thành 
một quốc gia và lấy quốc hiệu là ÂU LẠC. Nước Âu Lạc 
chưa chia ra đơn vị hành chính, mà vẫn giữ các bộ lạc tự 
trị và cha truyền con nối. Đó là các bộ lạc: 


Mê Linh Tây Vu Liên Lâu 
Long Biên Chu Diên Bắc Đái 
Kê Từ AnĐịnh Câu Lậu 
Khúc Dương VôCông  DưPhát 
Tư Phố CưPhong Vô Biên 
Đô Lung Hàm Hoan 


1. Như trên, tr.20. 


=7. 


NƯốc ÂU LẠC 


3. NƯỚC ÂU LẠC (THEO TÀI LIỆU ĐDA) 


=B= 


Bộ lạc Tây Vu là bộ lạc căn bản của Thục Phán, 
nguyên trước chỉ ở miền thượng lưu sông Lô, bao gồm cả 
miền thượng lưu sông Gầm và sông Chảy, tức miền Hà 
Giang và bắc Tuyên Quang ngày nay. Địa bàn này là nơi 
cư trú chủ yếu của người Tày. Họ cũng ở trên một phần 
đất của Long Biên nữa''. 

Dân số cuối thời Âu Lạc, ở niên đại 180 trước Công 
nguyên, có khoảng 600.000 người. 

Khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc, thì bên 
Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ. 
Năm 214 trước CN, Thủy Hoàng sai Đồ Thư đi đánh 
Bách Việt. An Dương Vương đành chịu phục nhà Tần. 
Nhà Tần mới chia đất Âu Lạc thành ba đơn vị gọi là: 

- Quận Nam Hải (Quảng Đông). 
- Quận Quế Lâm (Quảng Tây). 
- Tượng Quận (Bắc Việt). 

Với những sử liệu phát hiện gần đây, niên đại của 
nước Âu Lạc được điều chỉnh lại: Nhà Tần đem quân 
xâm chiếm địa bàn Tây Âu của Thục Phán và Lạc Việt 
của Hùng Vương năm 214 trước CN. Năm 208 trước CN, 
Thục Phán đứng đầu cả 2 bộ lạc Tây Âu và Lạc Việt, 
đuổi được quân nhà Tần, rồi lập ra nước ÂU LẠC và xưng 
là An Dương Vương (208-179 tr.CN)'?), chỉ tôn tại khoảng 
gần 30 năm. 


1. Như trên, tr.27. 
2. Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, sđd, tr 141-144. 


=135< 


ˆ 


NƯỚC ÂU LẠC TRONG ĐỜI NHÀ TẦN (TTK) 


~20~ 


H 
THÔI KỲ ĐẦU TRANH 


GIẢNH ĐỘC LẬP 


1. NƯỚC NAM VIỆT (207- 111 TRƯỚC CN) 


Nhà Tân đổi nước Âu Lạc thành Tượng Quận nhưng 
không trực trị, họ Thục vẫn làm vua. Chẳng được bao 
lâu nhà Tần suy, quan úy quận Nam Hải là Triệu Đà nổi 
lên tự lập, đem quân đánh lấy nước Âu Lạc, lập ra nước 
NAM VIỆT vào năm 206 tr. CNÑ?'. Từ đó, nhà Thục chấm 
dứt và đã làm vua Âu Lạc được 50 năm. Triệu Đà sai hai 
viên sứ thần coi giữ hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân (địa 
bàn Âu Lạc cũ). 


1... Về nước Nam Việt, có nhiều ý kiến khác nhau: Không phải là quốc hiệu của ta, vì 
“họ Triệu tên Đà, nguời Tàu, đánh đuổi vua An Dương Vương, xưng là Nam Việt 
Vương” (Hoàng Việt giáp tý niên biểu. Sài Gòn 1963, trang 52). Trần Trọng Kim, 
'VNSL, sđd trang 15, không cho Nam Việt là quốc hiệu nước ta. Nguyễn Trãi trong. 
Bình Ngô Đại Cáo viết: Từ Đình, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập", không nói gì đến 
họ Triệu và quốc hiệu Nam Việt là quốc hiệu nước ta. Lẻ Thánh Khôi, trong Le Viet 
Nam, histoire et civilisation, les Editions de Minuit, Paris 1955, trang 93, đánh giá: 
*Dù gốc Trung Hoa, Triệu Đà đã chịu đồng hóa với dân Nam Việt, mà ông chấp 
nhận các phong tục tập quán đến đô gắn như quên cả quá khử của mình" (Bien 
que d›origine chinoise, Triệu Đà s›était laissé assimiler par les Nam Việt dont il 
adopta les moeurs et les coutumes jusqu: à oublier à- peu- près tout son passé). 
Do đó, một số người cho là Nam Việt có thể được coi như quốc hiệu của ta. 


-~21~ 


E _—_ Keete commeect 


5. NƯỚC NAM VIỆT (CỦA LTK) 


~22~ 


Ở Nam Việt, Triệu Đà xưng dế. Bên Trung Quốc, nhà 
Hán dứt họ Tần và họ Sở. Nhà Triệu làm vua Nam Việt 
được 96 năm (207- 111 tr. CN) truyền được ð đời: 

- Triệu Vũ Vương (207- 137 tr.CN). 

- Triệu Văn Vương (137-125 tr.CN). 

- Triệu Minh Vương (125- 113 tr.CN). 

- Triệu Ai Vương (113- 112 tr.CN). 

- Triệu Dương Vương (112- 111 tr.CN)”, 


2. THUỘC NHÀ TÂY HÁN (111 TR.CN-39 SAU CN) VÀ 
THỞI TRƯNG NỮ VƯƠNG (40-43) 


Năm 111 tr.CN, nhà Hán sai Lộ Bác Đức sang đánh 
nhà Triệu, lấy nước Nam Việt, rồi cải là Giao Chỉ Bộ và 
chia ra làm 9 quận: 

1. Nam Hải (Quảng Đông) 

2. Thương Ngô (Quảng Tây) 

3. Uất Lâm (Quảng Tây) 

4. Hợp Phố (Quảng Đông) 

5. Giao Chỉ (từ Bắc Việt tới Ninh Bình) 

6. Cửu Chân (từ Ninh Bình tới Hoành Sơn) 

7. Nhật Nam (từ Hoành Sơn tới Đèo Cả) 

8. Châu Nhai (đảo Hải Nam) 


1.. Trần Trọng Kim, sđd, tr. 37- 42. 


"24 


9. Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam)?. 

Địa bàn nước ta khi ấy nằm trên ba quận: Giao chỉ, 
Cửu Chân, Nhật Nam. 

Dân số cuối thời thuộc Hán, ở niên đại đầu Công 
nguyên, có 666.013 người. 

QUẬN GIAO CHỈ chia ra 10 huyện là: Liên Lâu, An 
Định, Câu Lậu, Mê Linh, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Tù, 
Tây Vu, Long Biên, Chu Diên. Đào Duy Anh phân tích 
khá rõ theo Thúy Kinh Chú rồi kết luận: “Quận Giao 
Chỉ ở đời Hán là đất Bắc Bộ ngày nay, trừ miền tây-bắc 
còn ở ngoài phạm vi thống trị của nhà Hán, một góc tây- 
nam tỉnh Ninh Bình bây giờ là địa đầu của quận Cửu 
Chân và một dải bờ biển từ Thái Bình đến huyện Kim 
Sơn tỉnh Ninh Bình, bấy giờ chưa được bồi đắp; lại phải 
thêm vào đấy một vùng về phía tây-nam tỉnh Quảng 
Tây”? 

QUẬN CỬU CHÂN, theo Khâm Định Việt Sử Thông 
Giám Cương Mục và Tiền Hán Thư, gồm 7 huyện: Tư 
Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoan, Vô Thiết, 
Vô Biên. Sách Hậu Hán Thư chỉ kể 5 huyện: Tư Phố, Cư 
Phong, Hàm Hoan, Vô Công, Vô Biên. Bảy huyện trên 
được phân bố từ phía nam tỉnh Ninh Bình đến Hoành 
Sơn®', 


1.. Đảo Duy Anh, sđd, tr.29-38. 
2. Đào Duy Anh, sđd, tr.38 
3. KĐVS, sđd. Quyển Nhị, Sải Gòn, 1967, tr.157-159. 


~24~ 


Í 
T3Am€ vou| ám mai | 
vanxv) 


2+4 


6. GIAO CHỈ DƯỚI THỜI HÁN (LTK) 


~25~ 


QUẬN NHẬT NAM gồm 5 huyện: Chu Ngô, Tỷ Ảnh, Lô 
Dung, Tây Quyển, Tượng Lâm. Theo sách Đại Nam 
Nhất Thống Chí thì năm huyện đó được phân bổ từ phía 
nam Hoành Sơn tới núi Đại Lãnh (gần đó có núi Đá Bia 
làm ranh giới giữa Phú Yên với Khánh Hòa nay). 

Sách KĐVS đã “chú” khá kỹ địa bàn từng quận huyện 
một, nhưng đến nay các nhà nghiên cứu địa lý học lịch 
sử vẫn còn bàn cãi ở một số nơi chưa nhất trí”. 


TRƯƠNG VƯƠNG TRỊ VÌ BA NĂM, ĐÓNG ĐÔ Ở MÊ LINH, 
CHƯA ĐẶT QUỐC HIỆU VÀ PHÂN BỐ CƯƠNG VỰC 

Tháng 2 mùa xuân năm 40, “Trưng Trắc, người con 
gái quận Giao Chỉ, dấy binh đánh thái thú Tô Định, đuổi 
hắn, tự lập làm vua”. Vì thù chồng, nợ nước, “Vương bèn 
cùng em gái Trưng Nhị dấy binh... Vương đến đâu thì 
như cô rạp theo làn gió... dẹp yên 65 thành ở Lĩnh Nam, 
tự lập làm vua, đóng đô ở Mê Linh”. Tháng 3 mùa xuân 
năm 42, “quân Mã Viện đến Lãng Bạc đánh với Trưng 
Trắc, phá được, Trưng Trắc lui giữ Cẩm Khê... Tháng 
giêng mùa xuân (năm 43), Trưng Trắc và em gái Trưng 
Nhị chống cự quân Hán, bị thua mà mất... Mã Viện đuổi 
đánh tàn quân của Hai Bà... đến huyện Cư Phong (đất ấy 
nay ở Thanh Hóa)”?. Sau đó, Mã Viện kéo quân tới tận 


1. Đảo Duy Anh, sđd, tr.29-55. 
2. KĐVS, sđd, tr.177-195, 


~28~ 


Đèo Cả, nơi có núi Đá Bia mới dẹp yên được các cuộc nổi 
dậy ở khắp địa phương. 

Ở phần này, chúng ta chỉ quan tâm đến địa chỉ và 
địa danh để xác định trên bản đồ, còn phần lịch sử xin 
lướt qua. 


3. NHÀ ĐÔNG HÁN (25-220) ĐỔI GIAO CHỈ THÀNH 

GIAO CHÂU (203) 

Mã Viện đánh được Trưng Vương, đem đất Giao Chỉ 
về thuộc nhà Hán như cũ, nay gọi là Đông Hán, đem phủ 
trị về đóng ở Mê Linh (đến cuối đời Đông Hán mới dời 
về Long Biên). Đến năm Quý Mùi (203), “Sĩ Nhiếp dâng 
sớ xin cải Giao Chỉ làm Giao Cháu. Vua nhà Hán thuận 
cho”? 


4. NHÀ ĐÔNG NGÔ (222-280) TIẾP QUẢN GIAO CHÂU 

Nhà Đông Hán mất ngôi (220) thì Trung Hoa chia ra 
ba nước gọi là Tam Quốc (220-265), tức Bắc Nguy, Tây 
Thục và Đông Ngô. Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về 
Đông Ngô. Năm 226, Ngô Tôn Quyền “lấy từ Hợp Phố về 
bắc gọi là Quáng Châu, từ Giao Chỉ về nam gọi là Giao 
Cháu”? Được ít lâu, nhà Ngô lại bỏ Quảng Châu cho 
hợp lại với Giao Châu như cũ. 


1. Trần Trọng Kim, sđd, tr.51. 
2. Đào Duy Anh, sđd, tr.56. 


-27+ 


Tự lệ .: I/te.poe.seo 
\ .. 


7. GIAO CHÂU CUỐI THẾ KỲ THỨ IV (LTK) 


>8 


NĂM 248, BÀ TRIỆU THỊ TRINH NỔI LÊN 
CHỐNG NHÀ NGÔ 

Bà là người huyện Nông Cống, “có sức mạnh, lại có 
chí khí và lắm mưu lược...; vì quan lại nhà Ngô tàn ác, 
Triệu Quốc Đạt mới khởi binh đánh quận Cửu Chân. Bà 
đem quân ra đánh giúp anh, quân sĩ của Triệu Quốc Đạt 
thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ... bà 
chống nhau với nhà Ngô được năm sáu tháng. Nhưng vì 
quân ít thế cô, đánh mãi phải thua, bà đem quân đến xã 
Bồ Điền (sau là xã Phú Điền huyện Mỹ Hóa tỉnh Thanh 
Hóa) rồi tử tiết. Bấy giờ mới 23 tuổi”."' 


NĂM 264, NHÀ NGÔ CHIA LẠI ĐẤT GIAO CHÂU 
“Nhà Ngô lấy đất Nam Hải, Thương Ngô và Uất Lâm 
làm Quảng Châu, đặt châu trị ở Phiên Ngung (TP Quảng 
Châu, Trung Quốc nay), lấy đất Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu 
Chân và Nhật Nam làm Giao Châu, đặt châu trị ở Long 
Biên. Đất Nam Việt của Triệu ngày trước thành ra Giao 
Châu và Quảng Châu từ đấy”? 


1. Như trên, tr.53. 
2. Trần Trọng Kim, sđd, tr. 52-53. 


~29~ 


“n# 
CHỦ DẪN 


Điãn giổ) sước liện soy s—.e.c¬ 
Tổn guộa„~...««.-e GIÁO CHỈ 
lên đuyỆn..—«acee MỸ LIMM 


8. GIAO CHÂU THỜI THUỘC HÁN (LSVN I) 


~30~ 


5. GIAO CHÂU DƯỚI THỜI NHÀ TẤN (265-420) VÀ NAM 
BÁC TRIẾU (420-588) (Nhà Tống, nhà Tẻ, nhà Lương nối 
tiếp nhau) 

Tên Giao Châu vẫn giữ nguyên, nhưng tên và địa 
bàn huyện thì thay đổi qua mỗi “nhà” đến thống trị. Sau 
đây là tình hình phân bổ Giao Châu từ cuối Ngô đến 
Tống: 

Giao Chỉ: 14 huyện, 12.000 hộ. 

Long Biên, Câu Lậu, Vọng Hải, Liên Lâu, Tây Vu, Vũ 
Ninh, Chu Diên, Khúc Dương, Ngô Hưng, Bắc Đái, Kê 
Tù, An Định, Vũ An, Quân Bình (theo Tến Thư và Tống 
Thư). 

Tân Xương: 6 huyện, 3.000 hộ. 

Mê Linh, Gia Hưng, Ngô Định, Phong Sơn, Lâm Tây, 
Tây Đạo. Nhà Tấn đổi tên quận làm Tân Xương, các 
huyện thì vẫn giữ theo nhà Ngô. 

Vũ Bình: 7 huyện, 3.000 hộ. 

Vũ Ninh, Vũ Hưng, Tiến Sơn, Căn Ninh, Vũ Định, 
Phú Yên, Phong Khê. Nhà Tấn cũng vậy. 

Cửu Chân: 7 huyện, 3.000 hộ. 

Tư Phố, Di Phong, Trạm Ngô, Kiến Sơ, Thường Lạc, 
Phù Lạc. Nhà Tấn lập thêm huyện Tùng Nguyên. 

Cứu Đức: 8 huyện, không rõ số hộ. 

Cửu Đức, Hàm Hoan, Nam Lăng, Dương Thành, Phù 
Linh, Khúc Tư, Đô Hào, Việt Thường. Nhà Tấn đổi 


+31: 


Dương Thành làm Dương Toại, lại tách Dương Toại mà 
lập Phố Dương, lập thêm Tây An, theo Hở Chí thì còn có 
huyện Việt Thường, lập từ đời Ngô, sang đời Tấn thì 
không có. 

Nhật Nam: 5 huyện, 600 hộ. 

Tượng Lâm, Lô Dung, Chu Ngô, Tây Quyển, Tỷ Ảnh. 
Nhà Tấn tách Tây Quyển mà đăt Thọ Linh, tách Tỷ Anh 
mà đặt Vô Lao (theo Tấn Thư và Tống Thư). 

“Theo tình hình các quận huyện như trên thì chúng ta 
thấy rằng ở thời Tam Quốc và thời Lưỡng Tấn, sau khi 
nhà Ngô chia Giao Châu làm Quảng Châu và Giao Châu 
thì đất Giao Châu sau này trở thành lãnh thổ của nước 
ta trong thời tự chủ, không còn gồm dải đất ở miền 
Quảng Tây nữa. Chúng ta lại biết rằng cuối đời Hán, 
nước Lâm Ấp đã được thành lập tại miền Quảng Nam và 
đến đời Vĩnh Hòa nhà Tấn (345-356), nước ấy đã chiếm 
cứ hết đất Nhật Nam cũ mà vươn ra đến Hoành Sơn. 

Như vậy thì đất Giao Châu đời Tấn đại khái là 
tương đương với miễn Bắc Bộ uà miền Thanh Hóa, Nghệ 
Tĩnh của nước ta ngày nay”), 

Nhà Lương chia Giao Châu làm nhiều châu mới: 

1. Ái Châu trên đất quận Cửu Chân cũ (Thanh Hóa) 

2. Đức Châu trên đất quận Cửu Đức cũ (Nghệ Tĩnh) 


1. Đảo Duy Anh, sđd, tr.57-62. 


582+ 


b2 
Z 


pc | NeUv+Z 
=> —— 


dưes 
Thông ST “NHA XƯỞNG 


9. NƯỚC TÀU VỀ ĐỜI TAM QUỐC (TTK) 


~88~ 


3. Lợi Châu trên đất quận Cửu Đức cũ (Nghệ Tĩnh) 

4. Minh Châu trên đất miền đông-bắc Giao Châu cũ 
(Quảng Ninh). 

5. Giao Châu thu nhỏ trên đồng bằng và trung du Bắc Bộ. 


6. NĂM 544, LÝ BÔN XƯNG NAM VIỆT ĐỀ, ĐẶT NIÊN 
HIỆU LÀ THIÊN ĐỨC, ĐẶT QUỐC HIỆU LÀ VẠN XUÂN 
Sau khi thắng địch quân, Lý Bôn đã lập điện Vạn 

Xuân làm triều nghỉ, đặt trăm quan, nhưng chưa thấy 

phân bổ lại cương vực. Các sự kiện lịch sử liên quan đến 

địa phương nào, thì vẫn dùng địa danh đương thời. Như 
khi nói “Lý Bôn là người hào hữu quê Thái Bình, tài 
kiêm văn vö”. Thái Bình đây “thuộc về Phong Châu ngày 
trước, nay ở vào địa hạt tỉnh Sơn Tây nhưng không rõ là 
chỗ nào, chứ không phải là phủ Thái Bình ở Sơn Nam 
mà bây giờ là tỉnh Thái Bình”, Đối với các địa danh 
khác cũng vậy: thành Giư Ninh (sau ở huyện Tiên Lãng 
tỉnh Phúc Yên), động Khuất Liêu (thuộc đất Hưng Hóa), 
hồ Điển Triệt (tên nôm là Đầm Miêng, thuộc xã Tứ Yên 
huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phú), đầm Dạ Trạch (bãi 

Màn 1Tò, Khoái Châu, Hải Hưng) v.v... Động Khuất Liêu 

lại được đọc là động Khuất Lao (là tên một khu đổi hiện 

nằm giữa hai xã Văn Lang và Cổ Tuyết thuộc huyện 

Tam Nông tỉnh Vĩnh Phú”?). 


1.. Trần Trọng Kim, sđd, tr.58. 
2... Phan Huy Lẽ, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, sđd, tr.291. 


-34~ 


10. CÁC HUYỆN THỞI TAM QUỐC VÀ LƯỠNG TẤN (ĐDA) 


~35~ 


Nước VẠN XUÂN tần tại được 58 năm, trải qua ba đời vua: 

- Lý Nam Đế (Lý Bôn) 544-548. 

- Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) 549-571. 

- Hậu Lý Nam Đế (Lý Phật Tủ) 571-602. 

Dân số nước Vạn Xuân, ở niên đại 544, có khoảng 
1.000.000 người. 

Trong khi Lý Phật Tử làm vua ở nước ta, thì vua Văn 
Đế nhà Tùy thống nhất được Trung Hoa. Năm 602, vua 
Tùy sai Lưu Phương đem 27 dinh quân sang đánh chiếm 
Vạn Xuân. 


7. CƯƠNG VỰC VÀ CÁC CUỘC TRANH ĐẦU DƯỚI CÁC 

ĐỜI NHÀ TÙY, NHÀ ĐƯỜNG (603-907) 

a) NHÀ TÙY (589-617) sau khi chiếm được Vạn Xuân 
năm 609, liền chia Giao Châu ra làm 5 quận: 

- Quận Giao Chỉ gồm 9 huyện: Tống Bình, Long 
Biên, Chu Diên, Long Bình, Bình Đạo, Giao Chỉ, Gia 
Ninh, Tân Xương, An Nhân. 

- Quận Nhật Nam gồm 8 huyện: Cửu Đức, Hàm 
Hoan, Phố Dương, Việt Thường, Kim Ninh, Giao Cốc, An 
Viễn, Quang An. 

- Quận Tỷ Ảnh gồm 4 huyện: Tỷ Ảnh, Chu Ngô, Thọ 
Linh, Tây Quyển. 

- Quận Hải Âm gồm 4 huyện: Tân Dung, Chân Long, 
Đa Nông, An Lạc. 


~38~ 


Tả lệ ; 1/2gasses 
: “ | 


số can m ===—=———= 


“>> 


(wEn TAn} 


11. AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ (LTK) 


~17< 


- Quận Tượng Lâm gồm 4 huyện: Tượng Phố, Kim 
Sơn, Giao Giang, Nam Cục. 

Ngoại trừ một số địa điểm còn để nghi vấn, nhà địa lý 
học lịch sử Đào Duy Anh đã nghiên cứu thỏa đáng cả địa 
bàn lẫn duyên cách của các châu huyện trên trong thiên 
khảo luận có giá trị của mình", 

b) NHÀ ĐƯỜNG (618-907) tiếp nối nhà Tùy “cai trị 
nước ta khắc nghiệt hơn cả”. 

“Nhà Đường sửa lại toàn bộ chế độ hành chính và sự 
phân chia châu quận. Năm 622, nhà Đường đặt Giao 
Châu đại tống quản chủ để lãnh quản 12 châu: Giao, 
Phong, Ái, Tiên, Diễn, Tống, Từ, Hiểm, Đạo, Long, tức là 
cả miền Bắc nước ta, từ biên giới Việt - Trung đến 
Hoành Sơn” 

Năm 679, đổi Giao Châu làm An Nam Đô Hộ Phú, 
cai quản 12 châu, 59 huyện. Nước ta gọi là An Nam khởi 
đầu từ đấy. 

Năm 757, đổi làm Trấn Nam Đô Hộ Phủ. 

Năm 766, lại đổi làm An Nam Đô Hộ Phủ. 

Năm 866, Nhà Đường thăng An Nam Đô Hộ Phủ lên 
làm Tĩnh Hải Quân Tiết Độ. 

An Nam Đô Hộ Phủ chia ra 12 châu như sau: 

1. Giao Châu nay ở đất Hà Nội, Nam Định, có 8 


1.1.Đảo Duy Anh, sđd, tr.66-72. 


CHỦ DẪN 
điên giải sước l.ện9y —-.—.— 
Tẩa cốc... 


12. AN NAM THỜI THUỘC ĐƯỜNG (LSVN I) 


~89~ 


huyện: Tống Bình, Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu 
Diên, Long Biên, Bình Đạo, Vũ Bình. 

2. Lục Châu sau là Quảng Yên, Lạng Sơn, gồm 3 
huyện: Ô Lôi, Hoa Thanh, Ninh Hải. 

3. Phúc Lộc Châu gồm 3 huyện, có lẽ ở “miền Nam 
Hà Tĩnh và miền Quy Hợp, Ngọc Ma ở phía tây Hoành 


Sơn”. 

4. Phong Châu gồm 3 huyện: Gia Ninh, Thừa Hóa, 
Tân Xương. Sau là Bạch Hạc - Việt Trì. 

5. Thang Châu gồm 3 huyện: Thanh Tuyền, Lục 
Thủy, La Thiều. Nay ở Nam Ninh, Trung Quốc. 

6. Trường Châu có 4 huyện, nay thuộc địa phận 
Ninh Bình. 

7. Chỉ Châu gồm 7 huyện: Hàn Thành, Phú Xuyên, 
Bình Tây, Lạc Quang, Lạc Diệm, Đa Vân, Tụ Long. Nay 
thuộc đất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. (Tụ Long trước 
1888 thuộc Tuyên Quang, Việt Nam). 

8. Võ Nga Châu gồm 7 huyện: Võ Nga, Như Mã, Võ 
Nghĩa, Võ Di, Võ Duyên, Võ Lao, Lương Sơn. Nay cũng 
thuộc đất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

9. Võ An Châu gồm 2 huyện: Võ An, Lâm Giang. Nay 
ở khoảng phủ Thái Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

10. Ái Châu gồm 6 huyện Cửu Chân, An Thuận, Sùng 
Bình, Quân Ninh, Nhật Nam, Trương Lâm. Nay thuộc 
địa phận Thanh Hóa. 


~40~ 


Nam Hải 


KHAH BAN @ NHẬT LẠC 


13. AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ (BC) 


=iä{~ 


11. Hoan Châu gồm 4 huyện Cửu Đức, Phố Dương, 
Việt Thường, Hoài Hoan. Nay thuộc địa phận Nghệ An. 

12. Diễn Châu gồm 7 huyện (khuyết danh). Có lẽ 
tương đương với miền Bắc tỉnh Nghệ An nay, khoảng các 
huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, 
Quỳ Châu. 

40 châu ky my. “Ở những miền biên giới xa xôi, nhà 
Đường không đặt châu quận để thống trị trực tiếp được, 
thì đặt những châu ky my, và để cho các tù trưởng cũ 
vẫn giữ bộ lạc của họ... Lệ vào An Nam Đô Hộ Phú thì có 
40 châu ky my, đại khái là ở đất thượng du miền Bắc và 
miền Đông - Bắc nước ta, như châu Quy Hóa, châu Cam 
Đường, châu Lâm Tây ở các miền Yên Bái, Lao Cai và 
thượng du sông Đà; châu Bình Nguyên ở miền Hà Giang; 
châu Vũ Định, châu Độ Kim ở miền Tuyên Quang; châu 
Tư Láng, Lộc Châu, Lạng Châu ở miền Lạng Sơn”, 

Lại còn 18 châu ky my nữa lệ vào Phong Châu Đô 
Hộ Phú... “ờ khoảng từ Bạch Hạc đến Lao Cai ngày nay, 
thì cứ dân cũng là thuộc về ngành Tày chứ không phải là 
ngành Thái. Nhưng nếu xét lui lên xa thì người Thái và 
người Tày cùng người Nùng lại đều là từ một nguồn gốc 
mà ra, tức là chủng tộc mà người ta thường gọi là Thái, 
từ thời thượng cổ đã chiếm ở miền Tây Nam Trung 
Quốc”? 


1. Trần Trọng Kim, sđd, tr.73 - Đào Duy Anh, sđd, tr.70-B0. 
2. Đảo Duy Anh, sđd, tr.82 


>2 


15. NƯỚC TÀU VỀ ĐỜI NGŨ QUÍ (TTK) 


~44~ 


Phủ trị của An Nam Đô Hộ Phủ đặt ở khoảng Hà 
Nội ngày nay. Địa bàn của nó còn rộng hơn cả Giao Châu 
ở thời Tam Quốc và thời Nam Bắc Triều. “Nếu không kể 
các châu ky my ở miền Bắc và miền Đông - Bắc lệ thuộc 
An Nam Đô Hộ Phủ và các châu ky my ở miền Tây - Bắc 
lệ thuộc Phong Châu, chỉ kể những châu trực thuộc Đô 
Hộ Phủ, thì các châu Thang, Chi, Võ Nga, Võ An là 
thuộc về địa phận tỉnh Quảng Tây ngày nay của Trung 
Quốc, và các châu Lâm và Ảnh là đặt khống ở miền Nam 
Hoành Sơn, như vậy là chỉ còn 8 châu: Giao, Lục, 
Phong, Trường, Ái, Diễn, Hoan và Phúc Lộc là nằm trên 
đất Giao Châu cũ. Đại khái đó là địa bàn mà đến khi 
nhà Đường sụp đổ, các triều đại phong kiến đầu tiên của 
nước ta, Ngô, Đinh, Lê, Lý sẽ xây dựng nhà nước tự chủ 
của ta”0), 

Vậy thì những địa danh như Nam Định, Thái Bình, 
Long Biên, Diễn Châu... đã tôn tại từ 13 thế kỷ nay. Nếu 
nghiên cứu kỹ, có lẽ còn nhiều địa danh gốc từ Lạc Việt 
đã có từ trên 20 thế kỷ rồi, đặc biệt là các địa danh Nôm. 
Địa danh học cũng là một bộ môn hỗ trợ đắc lực cho 
khảo cổ học vậy. 


1. Như trên, tr.82. 


~45~ 


= Hị( 
QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC 
NƯỚC TA TRONG THÔI KỲ 
ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


1. HỌ KHÚC DẦY NGHIỆP VÀ HỌ NGÔ DỰNG NGHIỆP 
(907-959) 


Lợi dụng trong khi năm họ tranh giành nhau bên 
Trung Quốc, dân chúng bên ta bèn cử Khúc Thừa Dụ 
(906-907) làm Tiết độ sứ để cai trị Tĩnh Hải Quân. Thừa 
Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang - Hải Hưng nay) là 
nhà hào phú có tính khoan hòa và thương người. Trung 
Quốc phải chịu nhận. Thừa Dụ chết, Khúc Hạo (907-917) 
lên thay làm Tiết độ sứ rôi “lập ra lộ, phủ, châu, xã ở các 
nơi, đặt quan lại”". Sau Khúc Hạo là Khúc Thừa Mỹ 
(917-923). Năm 923, nhà Nam Hán chiếm lại Tĩnh Hải 
Quân. Năm 931, Dương Diên Nghệ là tướng cũ của Khúc 
Hạo nổi lên, tự xưng Tiết độ sứ. Được sáu năm, bị nha 


1.. Trần Trọng Kim, sđd, tr.71 


~46~ 


tướng là Kiều Công Tiễn giết và cướp quyền. Khi ấy có 
Ngô Quyền (quê ở Đường Lâm, Sơn Tây) là con rể Dương 
Diên Nghệ đang cai trị Ái Châu, đem quân ra đánh Kiểu 
Công Tiễn. Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Thái tử Hoằng 
Thao đem quân sang đánh Ngô Quyền, bị đại bại trên 
sông Bạch Đằng (938). 

Tiên Ngô Vương (939-945). Năm 939, Ngô Quyền 
xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, đặt quan chức, chế triều 
nghi, nhưng chưa định quốc hiệu uà phân bố lãnh uực. 
Được sáu năm thì mất. Em rể là Dương Tam Kha (935- 
950) lên tiếm ngôi. Hai con Ngô Quyền là Ngô Xương 
Văn và Ngô Xương Ngập trở lại hạ được Dương Tam Kha 
rồi cùng cai trị nước, sử gọi là Hậu Ngô Vương (950- 
956). Về cương vực nhà Ngô: “Ngô Quyền chỉ có quyền 
lực ở các châu mà cư dân là con cháu người Lạc Việt, tức 
miền trung du và miền đồng bằng Bắc Bộ cùng miền 
trung du và miền đồng bằng Thanh Nghệ, còn miền 
thượng du là các châu ky my của nhà Đường trước kia 
thì có lẽ còn do các tù trưởng giữ mà độc lập”!'. 

2. CƯƠNG VỤC BỊ CHIA CẮT DƯỚI THỜI THẬP NHỊ SỨ 

QUÂN (945-967) 

Từ khi Dương Tam Kha tiếm vị, thổ hào các nơi 
xướng lên độc lập tự xưng sứ quân. Khi có Hậu Ngô rồi, 
các sứ quân vẫn không về thần phục. Con cháu nhà Ngô 


1. Đào Duy Anh, sđd, tr.85. 


~47~ 


yếu thế, trở thành như một sứ quân. Cương vực bị chia cắt, 
dân tình đói khổ. Sau đây là 12 sứ quân với vùng cát cứ: 

1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng 
Yên). 

2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang (huyện Thanh 
Oai). 

3. Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu (Kỳ Bố, Thái Bình). 

4. Kiều Công Hãn giữ Phong Châu (huyện Bạch Hạc). 

5. Nguyễn Khoan giữ Tam Đái (phủ Vĩnh Tường). 

6. Ngô Nhật Khánh giữ Đường Lâm (Phúc Thọ, Sơn 
Tây). 

7. Lý Khuê giữ Siêu Loại (Thuận Thành). 

8. Nguyễn Thủ Tiệp giữ Tiên Du (Bắc Ninh). 

9. Lũ Đường giữ Tế Giang (Văn Giang, Bắc Ninh). 

10. Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà 
Đông). 

11. Kiều Thuận giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê, Sơn Tây). 

12. Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Hưng Yên). 


3. CƯƠNG VỰC DƯỚI THỜI ĐINH - LÊ, QUỐC HIỆU ĐẠI 
CÔ VIỆT 86 NĂM (968-1054) 


Đinh Tiên Hoàng (968-979), đặt quốc hiệu là Đại Cỏ 


1. Trắn Trọng Kim, sđd, tr.86-87. 


Việt, đóng đô ở Hoa Lư, “chia nước làm 10 đạo, hiện nay 
không rõ danh hiệu và vị trí các đạo là thế nào. Duy 
nhất sử cũ vẫn chép tên các châu đời Đường, như Ái 
Châu, Hoan Châu, Phong Châu, thì biết rằng danh hiệu 
các châu đời Đường bấy giờ vẫn được dùng”'. Nhà Tống 
chỉ phong cho Đỉnh Tiên Hoàng là Giao Chỉ quận vương. 

Đinh Phế Đế (979-980) tức Đinh Tuệ lên ngôi mới có 
sáu tuổi. 

Lê Đại Hành (980-1005) tức Lê Hoàn, thay ngôi nhà 
Định, “đối 10 đạo làm lộ, phủ, châu”. Nay vẫn chưa tìm 
ra danh hiệu và vị trí những đơn vị hành chính đó, mà 
các tên châu huyện đời Đường còn được nhắc đến trong 
sử cũ. Năm 982, Lê Hoàn đi đánh Chiêm Thành, phải 
qua kênh Xước ở Thanh Hóa và kênh Sắt ở Nghệ An (đó 
là kênh mà sau này Nguyễn Trường Tộ đào nắn lại cho 
dễ thông thương hơn). Nhà Tống cũng chỉ phong cho Lê 
Đại Hành là Giao Chỉ quận vương, rồi gia phong là Nam 
Bình Vương, cố ý coi nước ta là quận Giao Chỉ hay An 
Nam đô hộ phủ mà thôi. 

Tiếp nối Lê Đại Hành là Lê Trung Tông (1005) rồi 
Lê Long Đĩnh (1005-1009), cương vực vẫn tới Hoành 
Sơn nhưng Chiêm Thành phải sang triều cống. Quốc 
hiệu Đại Cô Việt vẫn tồn tại. 

Dân số nước Đại Cô Việt, ở niên đại 968, có khoảng 
2.000.000 người. 


1.. Đảo Duy Anh, sởd, tr.87-88. 


~49~ 


4. CƯƠNG VỰC VÀ QUỐC HIỆU DƯỚI ĐỜI LÝ, NƯỚC 

ĐẠI VIỆT, 748 NĂM (1054-1802) 

Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn (1010-1028) tiếp ngôi 
nhà Lê, đời đô về La Thành, lấy tên mới là thành Thăng 
Long, “chia nước làm 24 lộ, gọi Hoan Châu uà Ái Châu 
là trại”, mới chắc chắn có tên 12 lộ do KĐVS ghi chép: 

Thiên Trường Hoàng Giang Thanh Hóa 


Khoái Hồng Kiến Xương 
Trường Yên Hải Đông Bắc Giang 

Quốc Oai Long Hưng Diễn Châu 

Còn 12 lộ nữa thì Đào Duy Anh phông tính là: 

Phủ Đô Hộ Phủ Ứng Thiên Phủ Phú Lương 
Phủ Thiên Đức PhủNghệAn Châu CổPháp 
Châu Phong Châu Lạng Châu Chân Đăng 


Châu Bố Chính Châu Địa Lý Châu Ma Linh 

Hoàng Xuân Hãn đã định được vị trí các châu lộ ở 
phía bắc và Đào Duy Anh đã phỏng định vị trí các châu 
phủ lộ còn lại?!. Ngoài lộ, châu, phủ nhà Lý còn chia ra 
các đơn vị hành chính là hương, giáp, trại, động. 

Dân số nước Đại Việt, ở niên đại 1054, có khoảng 
2.200.000 người. 


1. Trần Trọng Kim, sđd, tr.97. 
2. Đào Duy Anh, sđd, tr. 91-93. 


~50 ~ 


MƯẾC ĐẠI VIỆT 8ửI LÝ 


16. NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐỜI LÝ (ĐDA) 


~51~ 


Lý Thái Tông (1028-1054) đem quân chinh phạt 
Chiêm Thành (1044) tiến chiếm quốc đô Phật Thệ (làng 
Nguyệt Bầu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên). 

Lý Thánh Tông (1054-1072) khi lên ngôi liền đổi 
quốc hiệu là Đại Việt. Năm 1069, đem quân đánh Chiêm 
Thành, Chế Củ xin chuộc tội bằng ba châu Địa Lý, Ma 
Linh, Bố Chính (sau là Quảng Bình, Quảng Trị). 

Lý Nhân Tông (1072-1127) sai Lý Thường Kiệt đi 
trấn giữ (1076) ở phía bắc và đi kinh lý ba châu Địa Lý, 
Ma Linh, Bố Chính ở phía nam. 

Sau đó là các vua Lý Thần Tông (1128-1138) 

Lý Anh Tông (1138-1175) 

Năm 1164, nhà Tống đổi Giao Chỉ quận làm An Nam 
quốc, Lý Anh Tông là vua đầu tiên của nước ta được 
phong là An Nam quốc vương. Vua cuối cùng nhận 
phong tước hiệu này là Nguyễn Tây Sơn Cảnh Thịnh 
(1792-1802). 

Lý Cao Tông (1176-1210) 
Lý Huệ Tông (1211-1225) 
Lý Chiêu Hoàng (1225) 


Cương vực và quốc hiệu vẫn thế. 


5. CƯƠNG VỨC ĐẠI VIỆT DƯỚI ĐỜI TRẦN VÀ ĐỜI HỒ 
(1225-1413) 


Trần Thái Tông (1225-1258) “chiư nước ra làm 12 


~52~ 


lộ”, đặt xã quan để cai trị ờ địa phương. Nhưng sử cũ lại 
chép tới 15 lộ: 


Thiên Trường Hồng Lạng Giang 
Tam Giang An Khang Trường Yên 
Khoái Tam Đới Bắc Giang 
Long Hưng Diễn Sơn Nam 
Quốc Oai An Tiêm Đà Giang 


Sách An Nam Chí Lược chép 15 lộ khác, trong đó có 9 
lộ mà danh sách trên thiếu. Nếu cộng lại ta sẽ có tên 24 
lộ. Sau đây là 9 lộ bổ túc: 

ĐạiLa Thành QuyHóaGiang Tuyên Hóa Giang 

Lạng Châu Đại Hoàng Nam Sách Giang 

Như Nguyệt Giang Nghệ An Phủ Bố Chính Châu 

Năm 1397, Lê Quý Ly làm thái sư, đối các lộ phú ra 
làm trấn: Thanh Hóa làm trấn Thanh Đô, Quốc Oai làm 
trấn Quảng Oai, Đà Giang làm trấn Thiên Hung, Nghệ An 
lam trấn Lâm An, Trường Yên làm trấn Thiên Quan, Diễn 
Châu làm trấn Vọng Giang, Lạng Sơn phủ (trước là Lạng 
Sơn) làm trấn Lạng Sơn, Tân Bình phủ (trước là Bố Chính 
châu) làm trấn Tân Bình... Quý Ly chiếm thêm được hai 
châu Đại Chiêm và Cổ Lũy của Chiêm Thành, đặt làm bốn 
châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa, gộp lại làm lộ Thăng Hoa, tức 
miễn Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay”'. 


1. Đảo Duy Anh, sđd, tr.95 


~53~ 


17. NƯỚC ĐẠI VIỆT HỒI 1200 (LTK) 


~54~ 


Sau đây, là danh sách trấn phủ lộ cuối đời Trần: 


1. Lộ Đông Đô 11. Phủ lộ Tân Hưng 
2. Lộ Bắc Giang 12. Lộ Hải Đông 

3. Lộ Lạng Giang 13. Phủ lộ Kiến Xương 
4. Lộ Lạng Sơn 14. Trấn Quảng Oai 


5. Phủ lộ Thiên Trường 15. Trấn Thiên Hưng 
(Sơn Nam) 


6. Lộ Long Hưng 16. Trấn Thanh Đô 

7. Lộ Khoái Châu 17. Trấn Vọng Giang 
8. Phủ lộ Kiến Xương 18. Trấn Tây Bình 

9. Lộ Hoàng Giang, 19. Trấn lộ Thanh Hóa 
Phủ Kiến Hưng 

10. Trấn Thiên Quan 20. Lộ Thăng Hoa 


Sau khi Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần liền đặt tên 
nước là Đại Ngư rồi đổi phủ Thanh Hóa (trấn Thanh Đô) 
làm phủ Thiên Xương, phủ Diễn Châu (trấn Vọng Giang) 
làm phủ Linh Nguyên, phủ Kiến Xương làm phủ Kiến 
Ninh”. Duyên cách thật phức tạp và các danh xưng lộ - 
phú - trấn vẫn còn xen kẽ chưa phân biệt rạch rồi. 

Danh sách các vua triều Trần sau Trần Thái Tông: 

Trản Thánh Tông (1258-1278) 
Trản Nhân Tông (1279-1293) 


1. Đảo Duy Anh, sđ, tr.95. 


~55~ 


quến& Đồne 


18. NƯỚC ĐẠI VIỆT HỒI 1310 (LTK) 


~56~ 


Trần Anh Tông (1293-1314) 
Trần Minh Tông (1314-1329) 
Trần Hiến Tông (1329-1341) 
Trần Dụ Tông (1341-1369) 
Trần Nghệ Tông (1370-1372) 
Trần Duệ Tông (1374-1377) 
Trần Phế Đế (1377-1388) 
Trần Thuận Tông (1388-1398) 
Trần Thiếu Đế (1398-1400) 
Nhà Hồ thoán ngôi với hai đời vua: 
Hồ Quí Ly (1400-1401) 
Hồ Hán Thương (1401-1407) 
Nhà Trần trở lại gọi là Hậu Trần với hai đời vua: 
Giản Định Đế (1407-1409) 
Trần Quí Khoách (1403-1413) 
Dân số Đại Việt ở niên đại 1407 có khoảng 3.129.500 
người. 


6. CƯƠNG VỰC NƯỚC TA DƯỚI THỜI THUỘC MINH 
(1414-1427) 
Vua Nhà Minh sai Trương Phụ và Mộc Thạnh đem 
quân sang chiếm nước ta rồi lại gọi nước ta là Quận 
Giao Chỉ và chia lãnh thổ nước ta ra làm 1õ phử ưới ð 


chau lớn, đó là: 


~57~ 


NƯẾP BẠN VIỆT 
tối ĐửI TRẤN 


20. NƯỚC ĐẠI VIỆT CUỐI ĐỜI TRẤN (ĐDA) 


~58~ 


.Phủ Giao Châu 11. Phủ Lạng Sơn 
. Phủ Bắc Giang 12. Phủ Tân Bình 
. Phủ Lạng Giang 13. Phủ Diễn Châu 
Phủ Tam Giang 14. Phủ Nghệ An 
Phủ Kiến Bình 1ã. Phủ Thuận Hóa 
Phủ Tân Yên 16. Châu Thái Nguyên 
. Phủ Kiến Xương 17. Châu Tuyên Hóa 
. Phủ Phụng Hóa 18. Châu Gia Hưng 
. Phủ Thanh Hóa 19. Châu Qui Hóa 
10. Phủ Trấn Man 20. Châu Quảng Oai 

Đại khái “họ theo tên các lộ trấn phủ châu của thời 
Trần - Hồ, duy có thay đổi như sau: đổi phủ Long Hưng 
lam phủ Trấn Man, phủ Kiến Hưng làm phủ Kiến Bình, 
phủ Thiên Trường làm phủ Phụng Hóa, phủ Tân Hưng 
làm phủ Tân Yên, châu Quốc Oai làm châu Tuyên Man 
(?), châu Tuyên Quang làm châu Tuyên Hóa”°', 


© œ ì @ 0t p6 Ðm 


Ở địa phương thì nhà Minh chia ra phường, tương, lý, 
giáp. “Ở chỗ thành phố thì gọi là phường; ở chung quanh 
thành phố thì gọi là đương, ở nhà quê thì gọi là ý. Lý lại 
chia ra giáp. Cứ 110 hộ làm 1 lý và 10 hộ làm 1 giáp. Lý 
thì có lý frướng, thế giáp thì có giép thủ. Mỗi một lý, 
một phường hay một tương, có một quyển sách để biên 


1. Đảo Duy Anh, sđg, tr.127 


~ 60 ~ 


CHAHPA 


21. BẢN ĐỒ LÊ LỢI ĐẢNH QUÂN MINH (LTK) 


S01: 


tất cả số đỉnh, số điển vào đấy... Ơ đầu quyển sách lại có 
cái địa đồ”0, 


7. CƯƠNG VỰC ĐẠI VIỆT DƯỚI TRIỀU LÊ (1428-1527) 

Lê Thái Tổ (1428-1433) thắng quân Minh rồi đóng đô 
ở Thăng Long khi ấy gọi là Đông Đô (gồm 2 huyện 
Quảng Đức và Vĩnh Xương). Năm 1430, đổi Đông Đô là 
Đông Kinh (từ đó người Tây phương phiên là Tongkinh 
hay Tonkin), và đổi Tây Đô (Lam Sơn) thành Tây Kinh. 
Lại chia cả nước làm 5 đạo gồm 19 trấn hay lộ: 

1. Bắc Đạo (Lạng Giang, Bắc Giang, Thái Nguyên). 

2. Tây Đạo (Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng, Tam 
Giang). 

3. Đông Đạo (An Bang, Hồng Sách Thượng, Hồng 
Sách Hạ). 

4. Nam Đạo (Ly Nhân, Khoái Châu, Tân Hưng, Kiến 
Xương, Thiên Trường). 

5. Hải Tây Đạo (Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, 
Thuận Hóa). Đạo này mới đặt năm 1428, bốn đạo trên 
đặt từ thời chống quân Minh. 

Lê Thái Tông (1434- 1442), Lê Nhân Tông (1443- 
1459), vẫn giữ cách phân bổ hành chính như trên. 

Lê Thánh Tông (1460- 1497) là một vị vua anh minh, 


1.. Trần Kim Trọng, sđd, tr.202 


~82~ 


đã nâng cao phẩm chất văn hóa và đạo lý cho nhân dân, 
lại mở mang thêm bờ cõi và tổ chức quản trị lãnh thổ rất 
chu đáo. Năm 1466, Thánh Tông chia nước ra làm 12 đạo 
hay thừa tuyên: 


1. Thanh Hóa 7. Bắc Giang 

2. Nghệ An 8. An Bang 

3. Thuận Hóa 9. Hưng Hóa 

4. Thiên Trường 10. Tuyên Quang 
5. Nam Sách 11. Thái Nguyên 
6. Quốc Oai 12. Lạng Sơn 


Năm 1471, đặt thêm thừa tuyên Quảng Nam, đưa 
biên giới nước ta tới núi Đá Bia trên Đèo Cả. 

Năm 1490, lập bản đô Hồng Đức để tổng kết tình 
hình phân bố lãnh thổ và vẽ bản đồ toàn quốc cũng như 
từng thừa tuyên. 

Sau đây là danh sách Kinh Đô và các đạo thừa tuyên 
với số phủ, châu, huyện: 

Trung Đô có phủ Phụng Thiên và 2 huyện. 

1. Sơn Nam gồm 11 phủ, 42 huyện. 

2. Kinh Bắc gồm 4 phủ, 20 huyện. 

3. Sơn Tây gồm 4 phủ, 24 huyện. 

4. Hải Dương gồm 3 phủ, 14 huyện. 

5. Yên Bang (sau là Quảng Yên) gồm 1 phủ, 3 huyện, 
4 châu. 


~63~ 


22. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ THÁNH TÔNG (BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC) 


6. Lạng Sơn gồm 1 phủ, 6 châu. 

7. Ninh Sóc (tức Thái Nguyên) gồm 3 phủ, 8 huyện, 6 
châu. 

8. Tuyên Quang gồm 1 phủ, 2 huyện, 5 châu. 

9. Hưng Hóa gồm 3 phủ, 17 châu. 

10. Thanh Hóa gồm 4 phủ, 16 huyện, 4 châu. 

11. Nghệ An gồm 4 phủ, 27 huyện, 3 châu. 

12. Thuận Hóa gồm 2 phủ, 7 huyện, 3 châu. 

13. Quảng Nam gồm 3 phủ, 9 huyện. 

Năm 1940, đổi tên thừa tuyên làm xứ. Như vậy cả 
nước có 13 xứ, 52 phú, 178 huyện, 50 cháu, 20 hương, 37 
phường, 6.851 xa, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 
30 nguyên, 30 trường. Mỗi xã thường không có quá 500 
hộ, khi quá số này khoảng 100 hộ, lại chia làm 2 xã"'. 

Dân số Đại Việt ở niên đại 1490 có khoảng 4.000.000 
người. 

Các đời vua sau Lê Thánh Tông: 

Lê Hiến Tông (1497-1504) 
Lê Túc Tông (1504) 

Lê Uy Mục (1505-1509) 

Lê Tương Dực (1510-1516) 


1. Trương Bửu Lãm, Bửu Cầm, Đỗ Văn Anh, Phạm Huy Thúy, Tạ Quang Phát, 
Hồng Đức Bản Đồ. Sài Gòn, 1962. Tr.204. 


~65~ 


quAn‹ sôn« 


MA! nAn 


á ĐA M 


(AYAUE P“AYUTHỶYA } 


« 
(YQAyA} 


GP 


- §Csg VacsLla. 
mIÊm rrảnh 


HAH PA Ataumi 
N 


== cCAM 9U$%€ 


no. sen 


23. NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐỜI LÊ THANH TỒNG (LTK) 


~66 ~ 


Lê Chiêu Tông (1516-1522) 
Lê Cung Hoàng (1522-1527) 


Các vua này vẫn giữ nền tảng hành chính như cũ. 


8. CƯƠNG VỰC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NAM BẮC TRIỀU 

(1528-1592) 

Năm 1527, Mạc Đăng Dung thoán ngôi nhà Lê. Cựu 
thần nhà Lê không chịu: Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm 
suy tôn Lê Trang Tôn lên ngôi từ năm 1533 bên đất Lào, 
rồi đem quân về lấy lại Nghệ An và Thanh Hóa. Trong 
thời gian trên 60 năm, từ Thanh Hóa vào Nam thuộc về 
nhà Lê, gọi là Nam Triẻu. Từ Sơn Nam ra Bắc thuộc về 
nhà Mạc, gọi là Bắc Triều. 


Nam Triều có các vua: 
Lê Trang Tông (1533-1548) 
Lê Trung Tông (1548-1556) 
Lê Anh Tông (1556-1573) 
Lê Thế Tông (1573-1599) 

Bắc Triều có các vua: 
Mạc Đăng Dung (1527-1529) 
Mạc Đăng Doanh (1530-1540) 
Mạc Phúc Hải (1541-1546) 
Mạc Phúc Nguyên (1546-1561) 
Mạc Mậu Hợp (1562-1592) 


~67~ 


9. CƯƠNG VỰC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỞI TRỊNH NGUYỄN 

PHÂN TRANH (1600-1771) 

Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm 
muốn giữ hết quyền bèn cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất 
Thuận Hóa (1588) nhưng buộc vẫn thường phải về chầu 
vua Lê và đem binh ra giúp họ Trịnh để dứt nhà Mạc. 
Năm 1593, Trịnh Tùng có sự tiếp tay của Nguyễn Hoàng 
lấy lại Thăng Long nhưng vẫn muốn giữ Nguyễn Hoàng 
không cho về hẳn Thuận Hóa. Mãi năm 1600, Nguyễn 
Hoàng mới trốn được vào Nam và mưu tính lập căn cứ 
lâu dài chống lại họ Trịnh. Từ đó, các chúa Nguyễn tìm 
cách phát triển lãnh thổ cả về phía nam lẫn phía tây và 
phía biển Đông trên các quần đảo xa xôi nữa. 

Sau đây là các đời chúa Nguyễn: 

Nguyễn Hoàng tức Chúa Tiên (1558-1613) tổ chức 
cai trị thêm từ đèo Cù Mông tới núi Đá Bia, lập phủ Phú 
Yên hồi 1611. 

Nguyễn Phước Nguyên tức Chúa Sãi (1613-1635) 
hình như có gả “công nữ” Ngọc Vạn cho Chey Chetta II, 
vua Chân Lạp hồi 1619. 

Nguyễn Phước Lan túc Chúa Thượng (1635-1648) 
tổ chức cai trị và khai khẩn từ núi Đá Bia đến sông 
Phan Rang hồi 1635. 

Nguyễn Phước Tần tức Chúa Hiên (1648-1687) 
cho quân sang U Đông và Nam Vang để cản ngăn việc 
quân Xiêm chiếm đóng hồi 1658-1672, lại cho người 


~68~ 


IẾt §ẠI VIỆT 
0ửI LỄ 


24. ĐẠI VIỆT - ĐÀNG TRONG (ĐDA) 


~68~ 


Minh Hương đến khẩn hoang ở Mỹ Tho và Biên Hòa 
hồi 1679. 

Nguyễn Phước Trăn tức Chúa Ngãi (1687-1691) 
cho quân chỉnh phạt người Minh Hương là Hoàng Tiến 
hồi 1689. 

Nguyễn Phước Chu tức Chúa Minh (1691-1725) 
“đặt phủ Bình Thuận, vẫn để vua Chiêm cai trị người 
Chiêm như cũ” hồi năm 1697. Năm 1698, phái Nguyễn 
Hữu Cảnh vào kinh lý miền Nam, đặt phủ Gia Định và 
hai huyện Tân Bình (Sài Gòn), Phước Long (Biên Hòa). 
Năm 1708, chúa cho Mạc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên. 

Nguyễn Phước Trú túc Chúa Ninh (1725-1738) đặt 
chức Điều Khiển để coi việc quân toàn miền Nam. 

Nguyễn Phước Khoát tức Chúa Võ (1738-1765) 
hoàn chỉnh việ+ chia cắt phủ huyện trên toàn cõi miền 
Nam. Năm 1744, Đàng Trong chia ra làm 12 dinh và 1 
trấn: 

1. Chính dinh (Phú Xuân). 

2. Cựu đỉnh (Ái Tủ, Quảng Trị). 

3. Quảng Bình dinh tục gọi dinh Trạm. 

4. Lưu Đồn dinh cũng gọi dinh Mười (Võ Xá, Quảng 
Bình). 

5. Bố Chính dinh tục gọi dinh Ngói. 

6. Quảng Nam dinh tục gọi dinh Chiêm. 

7. Phú Yên dinh. 


«0s 


25. BẢN ĐỒ NAM TIẾN CỦA NHÀ NGUYỄN (LTK) 


+ {0c 


8. Bình Khang dinh (sau là Khánh Hòa). 

9. Bình Thuận dinh. 

10. Trấn Biên dinh (sau là Biên Hòa). 

11. Phiên Trấn dinh (sau là tỉnh Gia Định). 

19. Long Hồ dinh (sau là Vĩnh Long và An Giang). 

13. Hà Tiên trấn. 

Dân số Đ>ng Trong, ở niên đại 1750, có khoảng 
1.500.000 người. 

Nguyễn Phước Thuần tức Chưa Định (1765-1776) 
sai Nguyễn Cửu Đàm giải phóng Cao Miên khỏi tay 
quân Xiêm chiếm đóng (1772). Đầu năm 1776, quân Tây 
Sơn vào chiếm miền Nam, sau khi làm chủ Qui Nhơn"), 

Nguyễn Ánh (1776-1802) tái chiếm Gia Định từ tay 
Tây Sơn, xây thành Bát Quái rồi theo gió mùa lần hồi 
lấy lại Phú Xuân và cả Đàng Ngoài. 


10.CƯƠNG VỨC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỞI TÂY SƠN 

(1771-1802) 

Có lẽ chính quyền nước ta chưa bao giờ phân tán như 
trong thời gian 30 năm này, ngoại trừ thời Thập Nhị Sứ 
Quân. Năm 1771, anh em Tây Sơn dấy binh rồi chiếm 
thành Qui Nhơn. Năm 1774, chúa Trịnh Sâm sai Hoàng 
Ngũ Phúc vào chiếm Phú Xuân. Chúa Định cùng 


1. Phan Khoang, Xứ Đảng Trong 1558-1777. NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1970. Tr. 
131-130. 


+72 


Nguyễn Ánh chạy vào Nam. Năm 1776, Tây Sơn vào 
chiếm Nam Bộ. Từ đó đến năm 1778, Nam Bộ bị giành 
giật bảy tám lần giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Năm 
1786, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ lấy Thuận Hóa, rồi 
thừa thắng đem quân ra lấy Bắc Hà với danh nghĩa diệt 
Trịnh phù Lê. Trịnh Khải tự tử, chấm dứt nghiệp chúa 
của họ Trịnh kéo dài 216 năm (1576-1786) với 10 đời 
chúa là: 

Trịnh Tùng (1570-1670) 

Trịnh Tráng (1623-1657) 

Trịnh Tạc (1657-1682) 

Trịnh Căn (1682-1709) 

Trịnh Cương (1709-1729) 

Trịnh Giang (1729-1740) 

Trịnh Doanh (1740-1767) 

Trịnh Sâm (1767-1782) 

Trịnh Cán (1782) 

"Trịnh Khải (1783-1786). 

Lấy được Bắc Hà rồi, nhà Tây Sơn phân quyền lại: 
Nguyễn Nhạc làm 7rưng Ương Hoàng Đế đóng đô ở Qui 
Nhơn, Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ờ đất Gia Định, 
Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở đất Thuận Hóa, lấy 
đèo Hải Vân làm giới hạn. Riêng nhà Tây Sơn đã chia 
làm “ba nước”. Nhưng Nguyễn Lữ ở Gia Định thì không 
bao giờ vững và Nguyễn Ánh vẫn tự coi là chúa chính 


+73- 


kƯẾt ĐẠI VIỆT 
tử LÝ 


( ĐUỒNG NGOÀI ) 


——— ^~“ 
TRUNGÀ\N QUỐC 


ƯỢƠNG 


28. ĐẠI VIỆT - ĐANG NGOÀI (ĐDA). 


~74~ 


thống, còn Quy Nhơn và Thuận Hóa thì hiểm khích, có 
lúc Nguyễn Huệ đã kéo quân vào đánh Nguyễn Nhạc. 
Trong khi ấy, vua Lê còn thoi thóp ở Thăng Long và 
dùng Trịnh Bồng làm chúa. Lên được tấm bản đồ phân 
ranh hành chính của nước ta trong thời kỳ lắm vua 
nhiều chúa này thật không dễ"', 

Năm 1787, Nguyễn Huệ dứt bỏ nhà Lê nhưng vẫn đặt 
Giám quốc “để giữ tông miếu tiền triều”. Lê Chiêu 
Thống chạy sang Trung Quốc xin cầu viện. Nhà Lê làm 
vua cả thảy được 360 năm (1428-1788). Tiếp theo Lê Thế 
Tông (đã chép ở một đoạn trên) là các vua: 

Lê Kính Tông (1600-1619). 

Lê Thần Tông (1619-1643) lần thứ nhất. 
Lê Chân Tông (1643-1649). 

Lê Thần Tông (1649-1662) lần thứ hai. 
Lê Huyền Tông (1663-1671). 

Lê Gia Tông (1672-1675). 

Lê Hi Tông (1676-1705). 

Lê Dụ Tông (1706-1729). 

Lê Duy Phương (1729-1732). 

Lê Thuần Tông (1732-1735). 

Lê Ý Tông (1735-1740). 


1. Lê Thành Khôi, Le Viet Nam, histoire et civilisation. Les éditions de Minuit. Paris, 
1955. Bản đồ Le Đại Việt en 1790, trang 528. 


-=75«< 


Lê Hiển Tông (1740-1786). 
Lê Mẫn Đế (1787-1788) tức Chiêu Thống. 

Đó là những vị vua ngồi làm vì, còn quyền bính đều trong 
tay họ Trịnh quyết đoán. Họ Trịnh suy thì nhà Lê cũng tàn. 

Dân số Đàng Ngoài, ở niên đại 1750, có khoảng 
4.000.000 người. 

Quang Trung (1788-1792). [hi được tin quân Thanh 
mượn tiếng cứu Lê để xâm chiếm nước ta, Nguyễn Huệ 
tức vị xưng đế rồi đem quân ra Bắc để phá quân Thanh. 
Tôn Sĩ Nghị bỏ hết ấn tín mà chạy (1789). Thắng mà 
không kiêu, Nguyễn Huệ biết lượng sức mình đối với 
'Trung Quốc to gấp mấy chục lần nước ta, nên tạm hoãn 
binh và xin cầu phong. “Vua nhà Thanh bèn sai sứ sang 
phong cho Quang Trung làm An Nam Quốc Vương”. 
Đó là tước hiệu mà “thiên triều” vẫn dùng để phong cho 
vua nước ta. Tuy ta tự xưng nước là Đại Việt nhưng 
Trung Quốc chỉ gọi ta là An Nam. Trên danh nghĩa, tước 
hiệu An Nam Quốc Vương là làm vua toàn quốc từ Nam 
chí Bắc, song thực tế thì lúc đó Nguyễn Ánh đã làm chủ 
Nam Bộ và Trung Ương Hoàng Đế (tức Nguyễn Nhạc) 
vẫn còn làm chủ ở phía Nam Trung Bộ tới đèo Hải Vân. 

Cảnh Thịnh (1792-1802) tức Nguyễn Quang Toản, 
lên nối ngôi cha, con nhỏ tuổi không làm được gì, chứng 
kiến từ thất trận này đến thất trận khác, từ Nam ra Bắc 
và chỉ tồn tại được 10 năm. 


1. Trần Trọng Kim, sđd, tr.376 


~76 ~ 


27. NƯỚC NAM VỀ ĐỜI CHÚA TRỊNH VÀ CHÚA NGUYÊN (TTK) 


+ 


tketle c 


TC tan 


BAn%xo& 


tưới 


28. NƯỚC ĐẠI VIỆT HỒI 1790 (LTK) 


~78~ 


PC. 
THÔI KỲ THÔNG NHÂT LÃNH 
THÔ VỚI QUÔC HIỆU VIỆT NAM 


1. QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC NƯỚC TA DƯỚI TRIỀU 
NGUYỄN (1802-1945) 


a. Giai đoạn độc lập (1802-1862) 


Gia Long (1802-1819) tức Nguyễn Ánh, sau khi dứt 
được Tây Sơn, liền phái Lê Quang Định sang Trung 
Quốc cầu phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt. Nhà 
Thanh chỉ nhận đổi quốc hiệu là Việt Nam và phong cho 
Nguyễn Ánh là Việt Nam Quốc Vương (1804)"'. 


1... Tân Việt Nam để chỉ nước ta đã xuất hiện từ lâu đởi: 
~ Khoảng năm 1390 Hồ Tông Thốc đã lấy tên đó viết sách Việt Nam thế chí. 
- Khoảng năm 1435, Nguyễn Trãi đã ghi trong sách Dư Địa Chí: “Ngây nay cũng 
xưng là “Việt Nam” 
- Khoảng năm 1545, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm và thu thập trên 100 bài vịnh 
cảnh, gom thành tập Việt Nam sơn hãi đông thưởng vịnh 
- Khoảng năm 1715, Nguyễn Phước Chu vịnh đèo Hải Vân với câu đầu Việt Nam 
hiểm ải thử sơn điên (chót núi nảy là hiểm trở nhất Việt Nam). 
- Khoảng năm 1792, vua Quang Trung tuyên cáo: “Đổi quốc hiệu An Nam thảnh 
Việt Nam". Chưa kịp thí hành, nhà vua 3ã băng hả. 
Tên Việt Nam cỏn được khắc bia dựng ở nhiều đinh chủa tử thế kỷ XVI và XVII. 
Tóm lại, dân ta thường tự gọi: Nước Nam, nước Việt, nước Việt Nam, nước Nam 
Việt, nước Đại Việt, nước Đại Nam hay Đại Việt Nam. Ít khi dùng các tên Vạn 
Xuân, Đại Có Việt hay Đại Ngu. Ta cũng thường tránh dùng các tên An Nam hay 
Giao Chỉ do Trung Quốc gọi ta. (Xem thêm phần Phụ lục, tr.109) 


~79~ 


29. NƯỚC ĐẠI NAM THỜI MINH MỆNH (LTK) 


~ 80 ~ 


Toàn quốc khi ấy chia làm 23 frấn uà 4 dinh: 
Bắc Thành gồm 11 trấn: 
ð nội trấn: 1. Sơn Nam Thượng 
2. Sơn Nam Hạ 
3. Sơn Tây 
4. Kinh Bắc 
5. Hải Dương 
6 ngoại trấn: 6. Tuyên Quang 
7. Hưng Hóa 
8. Cao Bằng 
9. Lạng Sơn 
10. Thái Nguyên 
11. Quảng Yên 
Gia Định Thành gồm 5 trấn: 
12. Phiên An (địa hạt Gia Định) 
18. Biên Hòa 
14. Vĩnh Thanh (Vĩnh Long và An Giang) 
15. Định Tường 
16. Hà Tiên 
Miễn Trung gồm 7 trấn: 
17. Thanh Hóa 
18. Nghệ An 
19. Quảng Ngãi 
20. Bình Định 


~81~ 


30. ĐẠI NAM NHẤT THỐNG TOÀN Ổ (VẼ KHOẢNG 1839-1840) 


~82~ 


21. Phú Yên 
22. Bình Hba (sau là Khánh Hòa) 
23. Bình Thuận 

Kinh Kỳ thống quản 4 dinh: 

1. Quảng Đức dinh (sau là Thừa Thiên) 
2. Quảng Trị dinh 

3. Quảng Bình dinh 

4. Quảng Nam dinh 

Từ năm 1805, bắt đầu công cuộc lập địa bạ cho mỗi 
xã thôn trên toàn quốc, làm từ Bắc vào Nam. Đây là một 
công việc vĩ đại. 

Dân số Việt Nam, ở niên đại 1802 đầu đời Gia Long, 
có khoảng 5.780.000 người. 

Minh Mệnh (1820-1840) chủ trương tập quyền, chia 
cương vực ra làm ở0 tính uà 1 phú Thừa Thiên thuộc 
Kinh Kỳ. 

1. Phủ Thừa Thiên 
2. Lạng Sơn 

3. Quảng Yên 

4. Cao Bằng 

5. Tuyên Quang 

6. Thái Nguyên 

7. Bắc Ninh 

8. Hải Dương 


~83~ 


9. Hưng Hóa 
10. Sơn Tây 

11. Hà Nội 

12. Nam Định 
13, Hưng Yên 
14. Ninh Bình 
15. Thanh Hóa 
16. Nghệ An 
17. Hà Tĩnh 

18. Quảng Bình 
19. Quảng Trị 
90. Quảng Nam 
21. Quảng Ngãi 
22. Bình Định 
23. Phú Yên 
24. Khánh Hòa 
25. Bình Thuận 
26. Biên Hòa 
27. Gia Định 
28. Định Tường 
29. Vĩnh Long 
30. An Giang 
31. Hà Tiên. 


~84~ 


Đến năm 1836 thì Minh Mệnh hoàn thành công cuộc 
lập địa bạ trên toàn quốc (hiện còn lưu giữ được 10.044 
tập gồm khoảng 15.000 quyển Địa bạ). Đó là một sưu tập 
vô giá để mô tả cương vực nước ta ở từng ngôi làng, từng 
mảnh ruộng đất. 

Năm 1838, Minh Mệnh đổi tên nước là Đại Nam hoặc 
Đại Việt Nam°!. 

Dân số Việt Nam ở cuối đời Minh Mệnh năm 1840 có 
khoảng 7.764.128 người. 

Thiệu Trị (1841-1847). 

Tự Đức (1847-1883). Về đại thể, cho đến năm 1862, 
vẫn giữ nguyên tổ chức hành chính như trên. 

b. Từ khi bị Pháp đô hộ (1862-1945) 

Quân Pháp đánh phá Đà Nẵng năm 1858, chiếm Sài 
Gòn năm 1859. Huế phải ký nhượng cho Pháp ba tỉnh 
miền Đông Nam Kỳ năm 1862. Năm 1867, Pháp chiếm 
nốt ba tỉnh miền Tây. Năm 1883, Pháp chiếm Bắc Kỳ, 
rồi Huế và miền Trung. Các ngôi vua triều Nguyễn sau 
Tự Đức đều mất quyền tự chủ, việc chính trị phải theo 
Pháp xếp đặt: 

1. Dục Đức (1883) 
2. Hiệp Hòa (1883) 


1. Quốc sử quán triều, Đại Nam Thực lục. Tập XX. NXB Khoa học Xã hội. Trang 65-66. 


~85~ 


3. Kiến Phước (1884) 

4. Hàm Nghỉ (1884-1885) 

5. Đồng Khánh (1885-1888) 
6. Thành Thái (1889-1907) 
7. Duy Tân (1907-1916) 

8. Khải Định (1916-1925) 
9. Bảo Đại (1925-1945) 

Pháp bỏ quốc hiệu Việt Nam, Đại Nam hay Đại Việt 
Nam, và chia cương vực nước ta thành ba kỳ uới ba chế 
độ khác nhau. Đó là: 

- Annam hay Trung Kỳ 
- Tonkin hay Bắc Kỳ 
- Cochinchine hay Nam Kỳ 


Bắc Kỳ gồm 27 tỉnh và 2 thành phố: 


1. Thành phố Hà Nội 
2. Thành phố Hải Phòng 


3. Bắc Giang 
4. Bắc Ninh 
5. Hà Đông 

6. Hải Dương 
7. Hà Nam 

8. Hưng Yên 
9. Kiến An 
10. Nam Định 
11. Ninh Bình 


12. Phúc Yên 

18. Phú Thọ 

14. Quảng Yên 
15. Sơn Tây 

16. Thái Bình 
17. Thái Nguyên 
18. Tuyên Quang 
19. Vĩnh Yên 

20. Yên Báy 


Trung Kỳ gồm 16 tỉnh: 


1. Thanh Hóa 
2. Nghệ An 


3. Hà Tĩnh 

4. Quảng Bình 
5. Quảng Trị 
6. Thừa Thiên 


7. Quảng Nam 
8. Quảng Ngãi 


9. Bình Định 
10. Phú Yên 
11. Nha Trang 
12. Phan Rang 


=iB7.% 


21. Bắc Cạn 
22. Cao Bằng 
23. Hà Giang 
24. Hòa Bình 
25. Lạng Sơn 
26. Lào Kay 
27. Lai Châu 
28. Móng Cáy 
29. Sơn La 


13. Phan Thiết 
14. Đồng Nai 
Thượng 

15. Kontum 
16. Darlac 


Nam Kỳ gồm 20 tỉnh, 3 thành phố và 1 khu đảo: 

1. Thành phố Sài Gòn 

2. Thành phố Chợ Lớn 

3. Thành phố Vũng Tàu 

4. Khu đảo Côn Lôn 
5. Rạch Giá 12. Hà Tiên 19. Gò Công 
6. Châu Đốc 13. Sóc Trăng 20. Gia Định 
7. Long Xuyên 14. Vĩnh Long 21. Tây Ninh 
8. Sa Đéc 15. Chợ Lớn 22. Thủ Dầu Một 
9. Cần Thơ 16. Bạc Liêu 23. Biên Hòa 
10. Mỹ Tho 17. Trà Vinh 24. Bà Rịa 
11. Tân An 18. Bến Tre. 


Tính chung Bắc Kỳ có 37 phú, 88 huyện, 38 châu. 
Phủ không còn quản huyện như xưa. Nơi nào to gọi là 
phủ, nơi nhỏ gọi huyện. Châu cũng như huyện, nhưng ở 
các vùng có dân tộc thiểu số. Gồm 1.264 tổng, 10.105 xđ, 
29 mường, 2.141 bản. Mường uà bản cũng chỉ đặt ở 
những nơi có đồng bào dân tộc. Trên uùng biên giới lại 
có 4 đạo quan binh. 

Tính chung ở Trung Kỳ có 3 đạo (đạo cao hơn phủ), 
33 huyện, 58 huyện, 541 tổng uà 9.093 xa. Có 6 thành 
phố là Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng (nhượng cho 
Pháp). Qui Nhơn và Đà Lạt. 


~88~ 


Tính chung ở Nam Kỳ có 78 quộn (không còn chia ra 
làm hai cấp phủ huyện như ở Bắc và Trung Kỳ), 197 tổng 
Kinh uà 10 tống Thượng, 1.470 xã (không phân biệt thôn 
0à xã nữa)0). 

Đó là tình hình nước ta: không còn quốc hiệu, uà 
cương uực thì bị chỉa cắt thiếu thống nhất, suốt thời gian 
bị Pháp thống trị. 

Dân số nước Việt Nam thời thuộc Pháp: 

Năm 1870 có khoảng 10.000.000 người 

Năm 1901 - 18.000.000 người 

Năm 1943 - 22.600.000 người 


2. QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC NƯỚC TA TỪ NĂM 1945 

ĐẾN NAY 

Sau Cách mạng mùa thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh công 
bố Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Đầu năm 1946, 
họp Quốc hội và thành lập nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Quốc hiệu Việt Nam lại xuất hiện rạng rỡ 
hơn hồi đầu thế kỷ 19. Nhưng từ 23-9-1945, thực dân 
Pháp xua quân đánh chiếm Sài Gòn và một số địa điểm 
khác ở miền Nam. Cuối năm 1946, Pháp đánh chiếm Hà 
Nội và một số địa điểm khác trên toàn quốc. Cuộc kháng 
chiến bắt đầu trên phạm vi cả nước. Cương vực nước ta 
phải cắt thành những “khu” và “liên khu” quân sự để 


1. Hồng Đức Bản Đồ, sđd, tr.211-216. 


~89~ 


đáp ứng nhu cầu kháng chiến. Những tỉnh, phủ, huyện 
cũ được chia cắt hoặc dồn nhập cho thích ứng với các 
khu và quân khu. Tình hình diên cách lúc này hết sức 
phức tạp, muốn nghiên cứu kỹ, thường phải dựa trên 
những tư liệu hồi ký, vì thiếu các văn bản pháp qui liên 
tục. 

Hiệp định Genève 1954 lấy sông Bến Hải ở vĩ tuyến 
17 làm ranh giới tạm thời cho việc chuyển quân và dự 
tính đến năm 1956 thì Hiệp thương thống nhất đất nước. 
Nhưng miền Nam với chiến lược của Hoa Kỳ, không thi 
hành Hiệp định và tổ chức chính quyền riêng với danh 
xưng Việt Nam Cộng hòa, tồn tại tới năm 1975. Sau 
đây là tình hình phân ranh hành chính của hai miền 
trong thời gian đó: 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. 
Thủ đô: Hà Nội 
Khu tự trị Việt Đắc, 6 tỉnh: 
1. Hà Giang 4. Bắc Cạn 
2. Cao Bằng 5. Thái Nguyên 
3. Tuyên Quang 6. Lạng Sơn 
Khu tự trị Thái-Mèo, 2 tỉnh: 
7. Lai Châu 
8. Sơn La 
Khu đặc biệt, 1 tỉnh: 
9. Hồng Quảng 


~90~ 


Thành phố trực thuộc Trung Ương: 
10. Hải Phòng 
Các tỉnh trực thuộc Trung Ương, 21 tỉnh: 


11. Lào Ca: 16.BắcNinh 21. Hà Đông 
12. Yên Bái 17. Bắc Giang 22. Hòa Bình 
18. Phú Thọ 18.Hải Ninh  23.HàNam 

14. Sơn Tây 19. Hải Dương 24. Thái Bình 
15. Vĩnh Phúc Yên 20.HưngYên 25. Kiến An 

26. Ninh Bình 28. Thanh Hóa 30. Hà Tĩnh 

27. Nam Định 29. Nghệ An 31. Quảng Bình? 


Trên đây là tình hình phân ranh ở miền Bắc hồi 1962. 
Cũng ở thời điểm đó, miền Nam tình hình phân ranh 
hành chính như sau: 

VIỆT NAM CỘNG HÒA. 
Đô thành: Sài Gòn 
Trung nguyên Trung Phần, 10 tỉnh: 


1. Quảng Trị 6. Bình Định 

2. Thừa Thiên 7. Phú Yên 

3. Quảng Nam 8. Khánh Hòa 
4. Quảng Tín 9. Ninh Thuận 
5. Quảng Ngãi 10. Bình Thuận 


1. P.Langlet, La tradition Vietnamienne... Trong BSEI, số 2 tháng 3, 1970. Tr.313. 
Có sửa lại một số địa danh (NĐĐ). 


~81< 


Cao nguyên Trung Phản, 7 tỉnh: 


11. Kontum 15. Quảng Đức 
12. Pleiku 16. Tuyên Đức 
13. Phú Bổn 1T. Lâm Đồng 
14. Darlac 

Miễn Đông Nam Phần, 11 tỉnh: 
18. Bình Tuy 24. Phước Tuy : 


19.Long Khánh  '25. Gia Định 
20. Phước Thành 26. Bình Dương 
21. Phước Long 27. Tây Ninh 
22. Bình Long 28. Côn Sơn 
23. Biên Hòa 

Miền Tây Nam Phần, 13 tỉnh: 
29. Long An 36. Vĩnh Bình 
30. Kiến Tường 37. Phong Dinh 
31. Định Tường 38. Chương Thiện 
32. Kiến Phong 39. Kiên Giang 


33. Kiến Hòa 40. Ba Xuyên 
34. Vĩnh Long 41. An Xuyên 
35. An Giang. 


lụ Trung Phần bắt đầu bỏ các danh xưng phủ huyện 
mà dùng đơn vị quận như ở Nam Kỳ dưới thời Pháp. 
Tính chung miền Nam khi ấy chia ra 228 quận, 339 tổng, 


~92~ 


2.547 xã uà 16.243 ấp"). Có thể dễ dàng nhận thấy cấp 
tổng để lơi lỏng, cấp xã và ấp mất dần quyền tự trị. 

Ở cả miền Nam lẫn miễn Bắc, từ 1960 đến 1975, tình 
hình phân bổ hành chính không giữ nguyên như bảng kê 
trên mà thay đổi khá nhiều, cần có thêm những bảng 
thống kê và chú thích hơn nữa mới nắm hết được quá 
trình diên cách. 

Năm 1962, dân số Việt Nam có khoảng 31.275.000 
người (miền Bắc có 17.000.000 và miển Nam có 
14.275.000 người). 


3. CƯƠNG VỰC NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn, miền Nam hoàn 
toàn giải phóng. Cuối năm, tiến hành Hiệp thương 
Thống nhất. Đầu năm 1976, quốc hội khóa VI thành lập 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó 
đến nay, nhiều tên và địa phận các đơn vị hành chính đã 
được thay đổi. Như từ năm 1976, cả nước chia ra 40 tỉnh, 
năm 1992 chia ra 53 tỉnh, năm 1997 chia ra 61 tỉnh và từ 
năm 2003 chia ra 64 tỉnh (59 tỉnh và 5 thành phố trực 
thuộc Trung ương). Dưới đây là thống kê 64 tỉnh thành 
vừa kể: 


1... Hồng Đức Bản Đó, sđủ, tr.217-235. 


c98< 


31. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỚI 64 TỈNH 
VÀ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG. 


~94~ 


DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN CƯ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

: và Tổng cục Thống kê năm 2003. 

Số liệu các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hậu Giang, 
Lai Châu, Cần Thơ, Lào Cai, theo Nghị quyết 22/2003/QH 11 
ngày 26/11/2003 của Quốc hội 


STT Tên Tỉnh Diện Tích Dân Số Mật Độ 
: : (Km?) (nghìn ngưởi)[ngưởi/km'] 
CẢ NƯỚC 329.314,56 | 80.930,200 246 
I_ | VŨNG TÂY BẮC ligBsee Ie< 
1 | Lai Châu 9.065,12| 313,511 35 
2 | Điễn Biên 9.554/10| 440,300 46 
3 | Sơn La 1.4055,00 | 955,400 68 
4 | Hỏa Bình 4.662/54 | 792/300 170 
II. | VÙNG ĐÔNG BẮC 
5 | Hả Giang 7.884,37 648,100 82 
6 | Cao Bằng 6.690,72| 503,000 75 
7 | Lảo Cai 6.357,08 | 547,108 86 
8 | Yên Bái 6.882,92| 713,000 104 
9 | Phú Thọ 3.519,65 | 1.302,700 370 
10 | Tuyên Quang 5.868,00 | 709,400 121 
11 | Bắc Cạn 4.857,21 291,700 60 
12 | Thái Nguyên 3642,64 | 1.085,900 307 
13 | Lạng Sơn 8.305,21| 724,300 87 
14 | Bắc Giang 3.822,70 | 1.547,100 405 
[1 | Quảng Ninh 5.899,58| 1.055.600 179 
II. | VÙNG ĐỒNG BĂNG SÔNG HỒNG 
16 | Thảnh phố Hả Nội 920,98 3.265 
17 | Thành phô Hải Phỏng 1.149 


~95~ 


18 | Vĩnh Phúc 1.371,41 1.142,900 833 
19 | Hà Tây 2.192,08 2.479.400 1.131 
20 | Bắc Ninh 807,57| 976,700| 1.209 
21 | Hưng Yên 1.112,400 
22 | Hải Dương 1.648,37| 1.689/200| 1.025 
23 | Hả Nam 852,17 814,900 956 
24 | Thái Bình 1845/42] 1.831,100| 1.185 
25 | Nam Định 164133 | 1.935,000| 1.179 
26 | Ninh Bình | 1438372| 908/000 655 
IV. | VÙNG BẮC TRUNG BỘ 
27 | Thanh Hóa 11.116,34 3.620,300 326 
[28 | Nghệ An 16.487.39| 2/977300| 181 | 
29 | Hả Tĩnh 6.055,04| 1.283,900| 212 
30 | Quảng Bình 8.051,86| 818,300| 102 
31 | Quảng Trị 474574| 608/500| 128 
32 | Thửa Thiên-Huế 5.053,99| 1.101/700| 218 
[V. [ VŨNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ | 
33 | Thảnh phố Đả Nẵng 1255/53] 747100 595 
[34 | Quảng Nam 10.407,/42| 1.438/800| — 138 
35 | Quảng Ngãi 5137.62| 1.250/300| 243 
CÁ CI) 
36 | Bình Định 6.025,08| 1.530,300| — 254 
37 | Phú Yên 5.045.31| 836/700| 188 
38 | Khánh Hòa 5.198/21| 1.096,000| 211 
39 | Ninh Thuận 3.380,07| 548100| 183 
40 | Bình Thuận 7.828.46| 1120/200| 143 
VI. | VŨNG TÂY NGUYÊN 
41 Kon Tum 9.614,50 357,400 37 
42 | Gia Lai 15.494,88 | 1.075.200 69 


[43 | Đắk Lắk 13.062,01 | 1.666,854 128 
44|ĐkNông © Ï §51448| 383118] 56 | 
45 | Lâm Đồng 9.764,79 | 1.120,100 115 

[ v. | VŨNG ĐÔNG NMBÔ | TT 
DI Thảnh phố Hồ Chí Minh 2.095,24| 5.554.800 | 2.651 
47 | Bình Phước 6.857,35 112 
48 | Tây Ninh 4.029,60 | 1.017,100 252 
49 | Bình Dương 2.695,55 | - 851,100 316 
50 | Đồng Nai 5.894,78 | 2.142,700 363 
51 | Bả Rịa-Vũng Tâu 1.982,25 | 884,900 446 

BE — =— ——_— 

VII. | VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

[52 | Thảnh phố Cẩn Thơ 1.389,60 | 1.112,121 800 
53 | Long An 4491/22 1.392.300 310 
54 | Đồng Tháp 3.246,07 | 1.626,100 501 
55 | An Giang 3.406,23 |  2.146,800 630 
56 | Tiền Giang 2.366,63 | 1.660,200 702 
57 | Bến Tre 2.321,62 | 1.337,800 576 

—. 
58 | Vĩnh l.ong 1475/20 | 1.036,100 702 
59 | Kiên Giang 6.268,17 | 1.606,600 256 

[so [Hau Giang  — 1607/73| 788,105| 477 
61 | Trả Vinh 2.215,15 | 1.002,600 453 
62 | Sóc Trăng 3.223,30 1234.300 | — 383 
63 | Bạc Liêu 2.525,74| 775,900 307 
64 | Cả Mau 5.201,53 | 1.181,200| 2279 


Vậy là cả nước có 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc 
Trung Ương. 


1. Bộ Tài nguyên và Mỗi trường. Hà Nội, 2005. 


~97~ 


BẢNG TÓM LƯỢC 


QUỐC HIỆU - THỦ ĐÔ - DÂN SỐ 


Thời Quốc hiệu Thủ đô Dân số 
điểm 
-300 | Văn Lang (cuối đởi) Phong Châu 500.000? 
-180 | Âu Lạc (cuỗi đởi) Phong Khê 600.000? 
1 Quận Giao Chỉ (thuộc Hán)  |(Long Biên) 666.013 
40 (Trưng Vương) Mê Linh 700.000? 
544 | Van Xuân Long Biên 1.000.000? 
939 | (Ngô Quyển) Cổ Loa 1.900.000? 
968 Đại Cổ Việt Hoa Lư 2.000.000? 
1054 | Đại Việt Thăng Long 
1407 | Quận Giao Chỉ (thuộc Minh) |(Đông Đô) 0 
1490 | Đại Việt Đông Kinh 4.000.000? 
5U | Đảng Treng {5680000 |rhun Hóa | 5500000 
1802 | Việt Nam 1 5.780.000 
1840 | Việt Nam Huế 7.764.128 
1870 | Việt Nam ; 

(kể cả Nam Kỷ thuộc Pháp) |Huê- §G 10.000.000? 
1801 | Việt Nam thuộc Pháp Hà Nöi-Huế 13.000.000 
1843 | Việt Nam thuộc Pháp : 22.600.000. 


Việt Nam (Dân chủ Công hỏa) 


17.000.000. lả Nỗi 

Việt Nam (Công hỏa) don 

14.275.000 Sải Gỏn 
1976 | Công hỏa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam Hả Nỗi 49.160.000 
1994 | Công hỏa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam Hả Nỗi 72.509.500 
1999 | Công hỏa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam Hả Nội 76.324.753 


PHỤ LỤC 


QUỐC HIỆU VIỆT NAM 


PHỤ LỤC I 


, GIA LONG VỚI 
QUỐC HIỆU VIỆT NAM*? 


Tháng ð năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Ánh thâu phục 
kinh thành Phú Xuân. 

Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh cho lập 
đàn fế cáo trời đất uề uiệc đặt niên hiệu là Gia Long tuy 
chưa xưng đế. Nguyễn Ánh giải thích việc này: khi ứa 
mới mớ thành Gia Định, được các tướng sĩ suy tôn, đã 
lên ngôi uương để giữ lòng người. Duy đô cũ (Huế) chưa 
thu phục, nên còn theo niên hiệu cũ (của nhà Lê). Nay ơn 
trời giúp đỡ, bờ cõi cũ đã lấy lại.... các quan Uăn uõ... 
khuyên ta len ngôi hoàng đế uà đổi niên hiệu. Nhưng ta 
nghĩ rằng giặc (Tây Sơn) chưa trừ xong, đất nước chưa 
thống nhất, không nên uội lên ngôi tôn. Duy cứ theo niên 
hiệu đã qua mà thi hành những lệnh đổi mới thì chưa 
phái là nêu rõ được khuôn phép. Vậy nên chuẩn lời xin 
đặt niên hiệu mới là... Gia Long?! (Ñăm 1806, Gia Long 
mới xưng đế). 


1... Trích báo cáo của NĐĐ tại Hội nghị kh.ua học Thởi Gia Long, ngày 1-10-1996 do 
Hội Sử học TP.HCM tổ chức. 

2... Quốc sửquán, Đại Nam thực lục. Tập III. NXB Sử học. Hà Nội, 1963. Từ trang 29. 
Các đoạn in nghiêng đều trích từ sách này, ngoại trừ những nơi có chú thích khác. 


~ 100 ~ 


Sau đó, vua tôi cùng bèn uiệc thông sứ uới nước 
Thanh (Trung Quốc). Gia Long nói: Nước ta tuy cũ 
nhưng mệnh đã đối mới. Nghĩa lớn phục thù, người 
Thanh còn chưa hiếu rõ. Gần đây thủy binh ta bị bão, 
người Thanh hậu đãi cho uê, ta chưa có dịp đáp lại. Nay 
bắt được ấn sách của Tây Sơn do nhà Thanh phong cho, 
lại bắt được giặc biển, cũng là giặc trốn của nhà Thanh, 
ta có thế sai người đưa cang trả trước uà đem uiệc Bắc 
phạt báo cho họ, Ởại khi bình định được Bắc Hà sẽ nối 
lại uiệc bang giao cũ thì khéo hơn. Đình thần tán đồng ý 
kiến và đề cử ba người đi sứ là Trịnh Hoài Đức, Ngô 
Nhơn Tĩnh và Hoàng Ngọc Ẩn (cả ba đều là học trò của 
Võ Trường Toản). 

Gia Long bèn lấy Trịnh Hoài Đức làm thượng thư Bộ 
Hộ sung chánh sứ sang nước Thanh, Ngô Nhơn Tịnh 
làm hữu tham tri Bộ Binh, Hoàng Ngọc Ấn làm hữu 
tham trí Bộ Hình, cùng sung chúc phó sứ, đem quốc thư 
uà phẩm uật, lại đem cả ấn sách đã bắt được do người 
Thanh phong cho Tây Sơn, cùng bọn giặc biến Tè Ngôi... 
cỡi hai thuyền Bạch Yến uà Hoàng Hạc, uượt biển đến 
của Hồ Môn tỉnh Quảng Đồng đề nộp. Tống đốc Giác La 
Cát Khánh đem uiệc ấy chuyến đạt. Vua Thanh uốn ghét 
Tây Sơn uô đạo, lại chiêu nạp bọn Mạc Quang Phù cho 
cướp bóc ở ngoài biển, đã lâu ngăn trở đường biến, đến 
nay được tin báo, rất uui lòng. Hạ lệnh cho Quảng Đông 
nhận lấy bọn Quang Phù... đem giết, mà lưu bọn Hoài 
Đức ở lại tính thành, cung cấp rất hậu. 


~ 101~ 


Ngày Canh Dân (cùng năm tháng), Gia Long đem 
quân Bắc phạt. Ngày Canh Thân (20-7-1809), Gia Long 
uào thành Thăng Long. Ít lâu sau, Gia Long cho rằng 
Tây Sơn đá diệt, sai gởi thư sang tổng đốc Lưỡng Quảng 
nước Thanh hỏi uề uiệc bang giao nên làm thế nào; sai 
thiêm sự Lại bộ là Lê Chính Lộ, thiêm sự Binh bộ là 
Trân Minh Nghĩa đợi mệnh ở (di) Nam Quan. Lại cho 
rằng nước nhà mới dựng, muốn tiếp sứ nhà Thanh ở cửa 
di, để là lễ tuyên phong cho đỡ phiền phí, đem uiệc ấy 
hói Ngô Thì Nhậm uà Phan Huy Ích, họ đều nói uiệc như 
thế từ trước chưa nghe bao giờ. Bèn thôi. 

Tháng 10 năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long sai 
thượng thư Bộ Binh là Lê Quang Định (cũng là học trò 
của Võ Trường Toản) sung chánh sứ sang nước Thanh, 
thiêm sự Bộ Lại là Lê Chính Lộ và Đông các học sĩ là 
Nguyễn Gia Cát sung giáp ất phó sứ. Trước đó, khi đã 
lấy lại Bắc thành, Gia Long gởi thư cho tổng đốc Lưỡng 
Quảng đem việc ấy chuyển đạt lên vua Thanh, vua 
Thanh sai phúc thư nói nước ta đã vỗ yên được toàn cõi 
An Nam, thì nên làm biểu sai sứ xin phong. Còn sứ bộ 
trước là bọn Trịnh Hoài Đức thì cho chuyển đến Quảng 
Tây, đợi sứ bộ xin phong đến thì đều tiến tới Yên Kinh 
đợi lệnh. Bọn Chính Lộ đem việc tâu lên. Gia Long ra 
lệnh cho bọn Quang Định đem quốc thư và phẩm vật (...) 
đi xin phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt. 

Nguyên nước ta từ đời Định Tiên Hoàng (968-979) đã 
tự xưng hoàng đế và đặt tên nước là Đại Cổ Việt. 


~ 102~ 


Nhưng vua Tống chỉ phong cho làm Giao Chỉ quận 
vương... Nghĩa là vua ta chỉ mới được tước vương và 
nước ta chỉ là quận Giao Chỉ. Mãi đến năm 1164, sau 
khi nhà Tống thấy Lý Thường Kiệt đã lừng lẫy thắng 
Tống bình Chiêm, thì mới chịu đổi Giao Chỉ quận làm 
An Nam quốc và phong cho Lý Anh Tông làm An Nam 
quốc vương, mặc dù vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc 
hiệu nước ta là Đại Việt từ năm 1054 rồi. 

Suốt từ đó (1164) trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê 
rồi Nguyễn Quang Trung (1789), Cảnh Thịnh (1792), 
các vua ta chỉ được phong là An Nam quốc vương và 
quốc hiệu nước ta là An Nam quốc°'. Cho nên trong 
phúc thư của vua Thanh cũng chỉ nhắc lại danh hiệu 
An Nam mà thôi. Nay Gia Long xin đổi quốc hiệu làm 
Nam Việt, biện giải là: Các đời trước mớ mang cõi uiêm 
bang, mỗi ngày một rộng, bao gồm cả nước Việt 
Thường, Chân Lạp, dựng quốc hiệu là Nam Việt, 
truyền nối hơn 200 năm (kể từ trước 1600, khi Nguyễn 
Hoàng vào cai quản Thuận Hóa). Nay đứ quét sạch 
miễn Nam, uỗ yên toàn cõi Việt, nên xin khôi phục hiệu 
cử để chính danh tốt. 

Lúc đầu, vua Thanh không chịu, ý muốn vẫn giữ danh 
xưng An Nam, cho rằng chữ Nam Việt giống chữ Đông 
Tây Việt nên không thuận. Gia Long phải hai ba lần 


1. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử lược. In lần thứ sau. NXB Tân Việt. Sài Gòn, 1958. 
tr.102-112. 


~ 103~ 


phục thư đế biện giải, lại nói nếu uua Thanh không cho 
thì không chịu phong. 

Vua Thanh sợ mất lòng nước ta, mới dùng chữ Việt 
Nam để đặt tên nước, gởi thư sang nói: Khi trước mới có 
Việt Thường (Trung bộ nước ta nay, NĐĐ) đá xưng là 
Nam Việt, nay lại được toàn cõi An Nam (từ đèo Ngang 
ra Bắc, NĐĐ), (heo tên mà xét thực thì nên tóm cả đất 
đai mớ mang trước sau, đặt cho nên tốt, định lấy chữ 
Việt mào ở trên để tỏ rằng nước ta nhân đất cũ mà nối 
được tiếng thơm đời trước, lấy chữ Nam đặt ở dưới để tô 
ra rằng nước ta mở cõi Nam Giao mà chịu mệnh mới; tên 
xưng chính đại, chữ nghĩa tốt lành, mà đối với tên gọi cũ 
của Lưỡng Việt ở nội địa (Trung Quốc) iqi phân biệt 
hẳn. Sau cùng Gia Long chấp thuận tên nước Việt Nam. 

Cuối năm 1803, bọn Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức 
mới từ nước Thanh trở về, vì vấn đề tranh biện giữa các 
quốc hiệu An Nam, Nam Việt và Việt Nam làm mất 
nhiều thì giờ chờ đợi tại Yên Kinh. 

Tháng giêng năm Giáp Tý (1804), Gia Long ra Thăng 
Long để nhận phong là Việt Nam quốc vương, do sứ 
nhà Thanh là án sát Quảng Tây tên Tề Bồ Sâm tiến 
hành nghỉ lễ tại điện Kinh Thiên. Từ đó Trung Quốc gọi 
nước ta là Việt Nam, chứ không dùng các tên Giao Chỉ 
hoặc An Nam nữa. Tuy nhiên, đối nội cũng như đối 
ngoại (không kể Trung Quốc) ta vẫn tự xưng là Đại Việt, 
Đại Nam Việt hay Đại Việt Nam. 


~ 104 ~ 


Năm Mậu Tuất (1838), tháng 3 ngày 2, Minh Mệnh 
ban chiếu đổi tên nước là Đại Nam hay Đại Việt 
Nam®' 

Như uậy, dẫu cho có những lúc thăng trầm hay đối 
thay đôi chút, quốc hiệu Việt Nam đã tôn tại gần 300 
năm qua và để chỉ một quốc gia dân tộc đứng hàng đầu ở 
Đông Nam Á này. 


1. Bửu Cắm, Quốc hiệu nước ta. Tủ sách Sử học. Sài Gòn, 1969. tr.119. 


~ 105 ~ 


PHỤ LỤC II 


TRÍCH DỊCH TỜ DỤ CỦA 
VUA THANH GỎI GIA LONG 
VỀ QUỐC HIỆU VIỆT NAM 


Quốc gia của ông nguyên đã có đất Việt Thường, nay 
lại gôm cả nước An Nam, nhưng uẫn không muốn quên 
cái danh hiệu mấy đời còn giữ lại đó, nên mới khẩn 
khoản xin uẫn giữ tên là nước Nam Việt. Việc này đã do 
phủ thân (tuân phú) Quảng Tây Tây tôn mỗ cứ thực tình 
báo cáo uẻ, nhưng các bộ thân hội nghị bác bó, uiện cớ 
danh hiệu Nam Việt trùng uới tên đất ngoài biên, như 
uậy chưa được thóa hiệp. Nhưng Trâm nghĩ rằng đã tới 
cửa dải tấm lòng thành, nên mới cho dùng hai chữ Việt 
Nam. Đặt chữ Việt lên trên, tỏ ý uẫn theo cương thổ đời 
trước; đặt chữ Nam ở dưới, để biểu dương phiên quốc 
mới được sắc phong. Danh hiệu tốt đẹp định xong, ân 
huệ thừa hướng mái mãi. 

Sắc phong của vua nhà Thanh gởi Gia Long (dịch 
nghĩa): 

Huyện Chu Diên ghỉ dấu đồng trụ, giữ bốn phận uào 
châu. 


~ 106 ~ 


Sông Bạch Hạc khơi dải tràng giang, hợp lòng thành 
chống giữ. 

Trưng đồ kinh ớ niên hiệu Cảnh Đức, xưa đóng Loa 
Thành. 

Tra tước hiệu từ niên hiệu Thuân Hy, nay ban ấn tín. 

Hiến đủ phương uật, kế cả của báu nơi phiên bang 

Kính thuận nhân thời, nhìn chốn mình giai theo chính 
SÓC. 


Nay phong ông làm Việt Nam quốc uương, ban cho ân 
mới?. 


1. Bản dịch của Bửu Cắm trong sđú, trang 115. 


~ 107 ~ 


PHỤ LỤC III 


GIA LONG TUYÊN CHIẾU 
ĐẶT QUÔC HIỆU VIỆT NAM 


“Đặt quốc hiệu là Việt Nam. Ngày Đinh Sửu (tháng 2 
năm Giáp Tý, 1804), đem việc cáo Thái miếu. Lễ xong 
vua ngự ở điện nhận lễ chầu mừng. Xuống chiếu bố cáo 
trong ngoài. Chiếu rằng: Đế Uương dựng nước, trước phải 
trọng quốc hiệu đế tỏ rõ quốc thống. Xét từ các đống tiên 
thánh uương ta xây nền dấy nghiệp, mớ đất Viêm bang, 
gôm cả đất đai Việt Thường uè Nam, nhân đó lấy chữ Việt 
mà đặt tên nước. Hơn 200 năm, nối hòa thêm sáng, uững 
được nền thần thánh dõi truyền, giữ được uận trong ngoài 
yên lặng. Chợt đến giữa chừng, uận nước khó khăn, ta lấy 
mình nhỏ, lo dẹp giặc loạn, nên nay nhờ được phúc lớn, 
nối được nghiệp xưa, bờ cõi Giao Nam đều uào bán tịch. 
Sau nghĩ tới mưu uăn công uõ, ở ngôi chính, chịu mệnh 
mới, nên định lấy ngày 17 tháng 2 năm nay, kính cáo 
Thiếu miếu, cái chính quốc hiệu là Việt Nam, đề dựng nền 
lớn, truyền lâu xa. Phàm công uiệc nước ta uiệc gì quan hệ 
đến quốc hiệu uà thư từ báo cáo uới nước ngoài, đều lấy 
Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là 
An Nam nữa. 


~ 108 ~ 


Lại hạ chiếu cho các nước Xiêm La, Lữ Tống và các 
thuộc quốc Chân Lạp, Vạn tượng, khiến đều biết 


cả. 9, 


1. ĐNTL, tập lll, 168-170. 


~ 109 7~ 


PHỤ LỤC IV 


MỊNH MỆNH 
ĐẶT QUÔC HIỆU ĐẠI NAM 


“Mậu Tuất, Minh Mệnh năm thứ 19 (1838). Mùa xuân, 
tháng 3, ngày Giáp Tuất, mới định quốc hiệu là nước Đại 
Nam. 

Dụ rằng: Nước ta từ Thái Tố Gia Dụ Hoàng đế, gây 
nên ở cõi Nam, đến các uua, ngày thêm mở rộng, có cả 
đất của nước Việt Thường, cho nên trong nước trước gọi 
là Đại Việt, lịch chép cũng lấy hai chữ ấy chép ở đầu, 
uốn không uí như nước Đại Việt theo dùng tên riêng của 
nước An Nam. Đến Hoàng khdo Thế tổ Cao hoàng đế, ta 
có cả nước An Nam, còn lịch chép chí chép đơn giản hai 
chữ Đại Việt, uê lẽ phải uốn là không hại gì, xưa nay uẫn 
làm, đã trải bao năm, thế mà có bọn quê mùa không biết, 
thấy lịch các triều nhà Trần, nhà Lê nước An Nam cũng 
có chữ Đại Việt, theo người, nhận nhâm, sinh nghỉ ngờ 
bậy, liên quan đến quốc thế không phải là nhỏ. Trẫm xét 
các đời trước, như đời Đường, Tống trớ uê trước, phần 
nhiều lấy nơi nổi lên làm uua, làm danh hiệu cho cả 
thiên hạ, đến đời nhà Nguyễn, nhà Minh, lại hiềm noi 


~ 110~ 


theo tên củ, bèn lấy chữ hay làm quốc hiệu. Đến đời nhà 
Đại Thanh, trước gọi là Man Châu, sau lại đối làm Đại 
Thanh, đều nhân thời tùy tiện, uiệc theo lẽ phải mà ra. 
Nay bản triều có cả phương Nam, bờ cõi ngày càng rộng, 
một dải phía Đông đến tận biến Nơm, uòng qua biến 
Tây, phàm là người có tóc có răng, đều thuộc uào trong 
bản đồ, bãi biến xó rừng khắp nơi theo uề cá, trước gọi là 
Việt Nam, nay gọi là Đại Nam, càng tó nghĩa lớn, mà 
chữ Việt cũng uẫn ở trong đó. Kinh thị có nói “Nước nhà 
Chu dẫu củ, mệnh uẫn đối mới!” đế cho đúng uới tên uà 
sự thực Chuẩn cho từ nay trở đi, quốc hiệu phải gọi là 
nước Đại Nam, hết thdy giấy tờ xưng hô, phải chiếu theo 
đó tuân hành, gián hoặc có nói liền là nước Đại Việt 
Nam, uề lẽ uẫn phải, quyết không được lại nói hai chữ 
Đại Việt, còn hiệp kỷ lịch năm nay, trót đã ban hành, 
không phải thay đối hết thủy, nhưng nên in lại 3.000 tờ 
nhan lịch trình dâng, chờ ban cho các quan uiên ở hình 
uà tính ngoài, cho rõ hiệu lớn, còn thì phải lấy năm 
Minh Mệnh thứ 20 làm bắt đâu đối chép chữ Đại Nam 
ban hành, để chính tên hiệu uà khắp các nơi xa gần"). 


1. ĐNTL, tập XX, tr65-66. 


~111~ 


PHỤ LỤC V 


Vua Hiển Tông tức Chúa Minh - Nguyễn Phước Chu 
(1691-1724) khi đi tuần hành Quảng Nam qua đèo Hải 
Vân có làm bài thơ với câu đầu: 

Việt Nam hiểm ải thử sơn điên 

(Chót núi này là hiểm trở nhất ở Việt Nam}. 


1... Quốc Sử quán, ĐNNTC - Thửa Thiên phủ. Nguyễn Tạo dịch. Sài Gòn, 1961, tr. 54. 


~112~ 


PHỤ LỤC VI 


QUANG TRUNG TUYÊN CÁO 
ĐÔI QUỐC HIỆU LÀ VIỆT NAM 


Phan Huy Ích, Dự am uăn tập, 8 quyển: Trong quyển 
5 có chép bài Tuyên cáo uê uiệc đối quốc hiệu An Nam 
thành Việt Nam của vua Quang Trung. Năm 1790, 
Nguyễn Huệ xưng là Nguyễn Quang bình câu p/tong uới 
nhà Thanh”), năm 1792 Nguyễn Huệ băng. Không biết 
tuyên cáo đổi quốc hiệu đã được phổ biến và gởi sang 
nhà Thanh chưa? 

Ngoài ra, trong nhiều văn bản cổ, một số tác giả đã 
lấy tên Việt Nam để chỉ toàn quốc Đại Việt hoặc để chỉ 
Đàng Trong của Đại Việt, song vẫn chưa được xem là 
quốc hiệu chính thức. 


1. Trấn Nghĩa, Gros, Dí sản Hán Nôm Việt Nam. Tập 1. Trang 434-435. NXB8 
KHXN. Hà Nội, 1993. 


~113~ 


THƯ MỤC 


. Quốc sử quán trièu Nguyễn, Đại Nam thực lục. Tiền biên và 
chính biên. 38 tập. Tổ phiên dịch viện Sử học. NXB Khoa học Xã 
hội. Hà Nội, 1962-1972 

. Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục. Tiền biên. Quyển nhất. Phiên dịch và chú thích: 
Trương Bửu Lâm, Bửu Cảm, Tạ Quang Phát. NXB Bộ QGGD. Sài 
Gòn, 1960. 

. Nguyễn Trãi, Dư địa chí (Úc Trai tướng công di tập). Á Nam Trần 
Tuấn Khải dịch. Nha Văn Hóa XB. Sài Gòn, 1966. 

. Hồng Đức bản đỏ. Dịch và biên soạn: Trương Bửu Lâ¡n, Bửu 
Cầm, Đỗ Văn Anh, Phạm Huy Thúy, Tạ Quang Phát. NXB Bộ 
QGGD. Sài Gòn, 1962. 

. Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước, Bản đồ nước CHXHCN Việt 
Nam. Tỷ lệ 1/2.200.000. NXB Bản đỏ. Hà Nội, 1997. 

. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê, NXB Thống kê. Hà 
Nội, 1993-1998. 


7. Bửu Cầm, Quốc hiệu nước ta. NXB Khai Trí. Sài Gòn, 1969. 


8. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. NXB Khoa học. 


Hà Nội, 1964. 


~114~ 


9. Lê Thành Khôi, Le Viet Nam, hisfoire et civilisation. Les Editions 
de Minuit. Paris, 1955. 


10. Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thắng, Tử điển nhân vật lịch sử 
Việt Nam. NXB Khoa học Xã hội, 1991. 

11. Phan Huy Lê, Trần Quốc Vương, Hà Văn Tần, Lương Ninh, (/ch sử 
Việt Nam. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội, 1985. 


12. Phan Khoang, Xứ Đảng Trong (1558-177). NXB Khai Trí, Sài 
Gòn, 1970. 


13. Trần Nghĩa, Gros, Di sản Hán Nôm Việt Nam, thư mục đề yếu. 
NXB Khoa học Xã hội. Hà Nội, 1993. 


14. Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. In lần thứ 6. NXB Tân Việt. 
Sài Gòn, 1958. 


~115~ 


DANH MỤC BẢN ĐỒ 


1. Bản đồ nước Xích Quỷ (theo LTK).... 

2. Nước Văn Lang (theo tài liệu ĐDA).. 

3. Nước Âu Lạc (theo tài liệu ĐDA) 5 
4. Nước Âu Lạc trong đời nhà Tần (TK) ...........................--- 20 
8:INước:Nam Việt (Của: LTR:.....-.::-xácccccassi1iL221022660a82 
6 
J( 
8 
9 


. Giao Chỉ dưới thời Hán (LTK) 
. Giao Châu cuối thế kỷ thứ IV (LTK).. 
. Giao Châu thời thuộc Hán (LSVN I).. 
. Nước Tàu về đời Tam Quốc (TTK) ..........................---..----‹+ 
10. Các huyện thời Tam Quốc và Lưỡng Tấn (ĐDA) 
11. An Nam Đô Hộ Phủ (LTK)... 
12. An Nam thời thuộc Đường (LSVN l) ñ 
15;/An:Nami.Đồ:Hộ H0 (BO]IS..ccvc-ceiccnennicioriedisbieaik 41 
14. Tỉnh hình Nam Á Châu ở thời điểm 750 (LTK)................... 43 
15. Nước Tàu về đời Ngũ Quí (TTK) 
16. Nước Đại Việt đời Lý (ĐDA).... 
17. Nước Đại Việt hồi 1200 (LTK) 


~116~ 


18. Nước Đại Việt hồi 1310 (LTK).............................---:-:-55¿ 56 
19. Đông Nam Â hồi giữa thế kỷ XIV (LTK) .........................---‹ 58 
20. Nước Đại Việt cuối đời Trần (ĐDA) ... 

21. Bản đồ Lê Lợi đánh quân Minh (LTK) 

22. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông (Bản đồ Hồng Đức) ...... 64 
23. Nước Đại Việt đời Lê Thánh Tông (LTK)........................ .-- 66 
24. Đại Việt - Đàng Trong (ĐDA) ..............................- --------+©--s++ 69 
25. Bản đồ Nam tiến của nhà Nguyễn (LTK). 

26. Đại Việt - Đàng Ngoài (ĐDA) 

27. Nước Nam về đời chúa Trịnh và chúa Nguyễn (TT) ......... 77 
28. Nước Đại Việt hồi 1790 (LTK) ............................--- «55s 78 
29. Nước Đại Nam thời Minh Mệnh (LTK)..........................--.-.. 8Ũ 
30. Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ (vẽ khoảng 1839-1840)... 82 
31. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với 64 tỉnh 


và Thành phố trực thuộc Trung ương........................-..-.... 4 


~117~ 


I. THỜI KỲ DỰNG NƯỚC 


1. Hùng Vương dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở 
Phong Châu, chia nước thành 15 bộ: 


2. Thục Vương chiếm lấy Văn Lang, đổi tên nước là Âu Lạc, 
đóng đô ở Phong Khê............ 


II. THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
1. Nước Nam Việt (207- 111 trước CN) 


2. Thuộc nhà Tây Hán (111 tr.CN-39 sau CN) và 
thởi Trưng Nữ Vương (40-43) 


3. Nhà Đông Hản (25-220) đổi Giao Chỉ thành Giao Châu (203) 
4. Nhà Đông Ngô (222-280) tiếp quản Giao Châu 


5. Giao Châu dưới thời nhà Tấn (265-420) và Nam Bắc triều (420- 
588) (Nhà Tống, nhà Tẻ, nhà Lương nối tiếp nhau). 
6. Năm 544, Lý Bôn xưng Nam Việt Đế, đặt niên hiệu là 
Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. 


7. Cương vực và các cuộc tranh đấu dưới các đi 
nhà Đường (603-907) 


II. QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC NƯỚC TA 
TRONG THỜI KỲ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


1. Họ Khúc dấy nghiệp và họ Ngõ dựng nghiệp (907-959) 
2. Cương vực bị chia cắt dưới thời Thập Nhị Sứ Quân (945-967) 


~118~ 


3. Cương vực dưới thời Đinh - Lê, quốc hiệu Đại Cồ Việt 
86 năm (968-1054)... 


4. Cương vực vả quốc h 
748 năm (1054-1802). 


. Cương vực Đại Việt dưới đời Trần và đời Hồ (1225-1413) 
. Cương vực nước ta dưới thời thuộc Minh (1414-1427)... 
. Cương vực Đại Việt dưới triều Lê (1428-1527)..........................- 62 
.. Cương vực Đại Việt dưới thời Nam Bắc Triều (1528-1592)......... 67 


. Cương vực Đại Việt dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh 
(1600-1771) 


10.Cương vực Đại Việt dưới thời Tây Sơn (1771-1802) 


dưới đời Lý, nước Đại Việt, 


+ œ6 x œ 0n 


IV. THỜI KỲ THỐNG NHẤT LÃNH THỔ 
VỚI QUỐC HIỆU VIỆT NAM 


1. Quốc hiệu và cương vực nước ta dưới triều Nguyễn (1802-1945)79 
a. Giai đoạn độc lập (1802-1862).............................................. 79 
b. Từ khi bị Pháp đô hộ (1862-1945) 


2. Quốc hiệu và cương vực nước ta từ năm 1945 đến nay 


3. Cương vực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 


Bảng tóm lược quốc hiệu, thủ đô, dân số 


~119~ 


VIỆT NAM 


QUỐC HIỆU & CƯƠNG VỰC QUA CÁC THỜI ĐẠI 
NGUYÊN ĐÌNH ĐẦU 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. QUÁCH THU NGUYỆT 
Biên tập: 

KIM TUYẾN 
Bìa: 

MAI QUẾ VŨ 
Sửa bản in: 

XUÂN HOÀNG 
Kỹ thuật vi tính: 

THU HÀ 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chinh Thắng, Q. 3 - TPHCM 
Điện thoại: 08.9316211 - 9316289 - - 8465595 - 8465596 
Fax : 84.8.8437450 - Email : nxbtre ®hcm.vnn.vn. 
Website : http ⁄4www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
'Số 20 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh Q. Đổng Đa-Hà Nội 
ĐT : (04) 7734544 - Fax : (04) 7734544 
E-mail : vanphongnxbtre Ghn.vnn.vn 


Khổ 14 x 20cm, Số 59-2007/CXB/1229-201/ĐKKH/Tre Quyết 
định xuất bản số: 113A/QĐ-Tre, ngày 24 tháng 01 năm 2007. 
In 2.000 cuốn, tai Công ty cổ phần in Thanh Niên. 62 Trần 
Huy Liệu - Q. Phủ Nhuản - TP. HCM. In xong và nộp lưu 
chiểu tháng 2 năm 2007. 


VIETNAM 


MỜI BẠN TÌM ĐỌC; 


Những áng hùng văn nước Việt 

Kể chuyện lịch sử nước nhà 

Nỗi đau lịch sử-nạn đói 1945 

Lịch sử Việt Nam (tập 1, 2) 

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 
(từ tập 1 đến tập 37) 

Bản lĩnh Việt Nam 


Nhiều tác giả 
Định Công Tâm 
Nhiêu tác giả 
Nhiêu tác giả 


Nhiều tác giả 
GS. Trần Văn Giàu 


Việt 


934974 | 048982 


Gia: 16.000 đ 


sỊ 


